SỔ TAY HÀNH HƯƠNG 
PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên soạn: 
TT. Thích Nhật Từ 
(ĐT: 0908.153.160; Email: thichnhattu@)gmail.com) 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ biên bao gồm 
các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách nghiên 
cứu và ứng dụng vê Phật học, thuộc loại sách gối đầu giường cần 
thiết cho mọi đối tượng độc giả. 

Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 

Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thê tài này. Tủ sách đã 
xuất bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải 
lương và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp 
thoại của Thầy Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ 
gia đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh. 

Quy tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quý Phật tử muốn ấn tổng kinh sách Phật giáo, xin 
vui lòng liên hệ: 

QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY - BAN ÁN TÓNG 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: (028) 6680 9802 - 096 789 3766 
Email: antong.dpnn@)gmail.com 
www.quydaophatngaynay.org | www.chuagIiacngo.com 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


THÍCH NHẬT TỪ 


SỐ TAY HÀNH HƯƠNG 
PHẬT TÍCH 
ẤN ĐỘ VÀNEPAL 


Ảnh: Thích Ngộ Dũng 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
Địa chỉ: 6Š Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc6S(@gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 - Fax: 024.39260031 


*** 


SỔ TAY HÀNH HƯƠNG 
PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Thích Nhật Từ 


*x#% 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập Lý Bá Toàn 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Trình bày: Ngọc Ánh 
Phụ trách in và ấn tống: Giác Thanh Nhã 


In 10.000 cuốn, khổ 14 x 20 cm tại Công ty TNHH MTV In Báo Nhân dân 
TP.HCM, D20/532P Ấp 4, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP.HCM. Số 
XNĐKXB: 3651 - 2018/CXBIPH/37 - 8ó/HĐÐ. Số QĐXB của NXB: 1287/ 
QĐ-NXBHĐ cấp ngày 1Š tháng 10 năm 2018. In xong và nộp lưu chiểu năm 2018. 
ISBN: 978-604-89-5SS3-3 


MỤC LỤC 


DI LÍ Í Ï siáfcccxib6g8ae4exs 6i 00011001430 0166cciL0tcxeettases0i006x6ai310408a6 6 xI 
PHẦNI 
YÝNGHIA HÀNH HƯƠNG 
VÀ SÙNG KÍNH TRONG PHẬT GIÁO 
Ỷ nghĩa hành hương và sùng kính trong Phật giáo........ 3 
001070 1a 6a sac. &) 
SÙng kinh {rohig: Phật GIÁO siannnaasonaomaaubdidddosada 6 
Hành hương Phật tích: Những điều cần biết ................. 9 
+16 tTiểm Hành HHƯƠN ;sasissosivoasuoaoiaeddswdsob ạ 
Thời điểm, khí hậu, thời gian, vận chuyển ............... li 
Các trải nghiệm trong hành hương ........................... 13 
Hành lý, tiền, điện thoại, sim card và internet......... ly 
Vật dụng, áo quần, thuốc, phòng, xe ......................... 18 
C HC LHOH HH. LIÁC: sự sy012ssssoiqGHaỹtotubgtiaslenhae 20 
Khoảng cách giữa các Phật tích và chương trình .... 2 1 
PHẨNH 
BỐN PHẬT TÍCH CHÍNH (TỨ ĐỘNG TÂM) 
1. Lâm-tỳ-ni: Nơi đức Phật đản sanh............................. 25 
INgtĩ 0ê: ]/3tf2LÿSH1si1iisis8iisibsbi4d//8a100144016440854 25 


VWu 2E. a5 ớớớớỚớợớớ""ẽ" CA ro 28 


vi | SỔ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


GHIð: Thành Hit N THUẾ nuaarioisilig qitiotedeSeave 2 
1117617)0a 6111.dãuQA11. 51H usszadsoxstsszssbubrlddasdedsl 32 
Thủ: GICU:d501/6HDussiscsisdyodantdbsieslduiaGtoadcsidiglles 32 
Hồ nước tắm trước khi Phật đản sinh......................... 32 
1y BÙI TẾ cá lạ ha thi tuttlBoSiuetigllaiqtigkisiarbdstone 34 
Quần thể thấp trong Lãm2Eÿ-HÍ áasssssieiaaddae 35 
Giảu tu viện di LắtHZE#- Hai bsaaidiieiiiai6ii6i402ai 3ó 
Kế hoạch phát triển.]-âm:E “HH eo sestsssodiidasso 3ó 
Chùa Việt Nam giữa các chùa quốc tế ..................... 38 
Vương thành Ca-tỳ-Ìa-vệ..............................-----ccsccceereeeeeee Kâi 
KH 110A WVS €oazU) 5| 00 sa csv0sg4/0202x6tbasikbsbsedeai øP 
PHộI LHAU,L ác EÌc |3 Võ sua cua bu (thiopkeglad)ddigladsáàs 41 
E 307IISÿ1500 G1 VCT ĐÍ sa ttii00606440010041046y)90160600006012101A 42 
Kapilavastu ở Ấn Độ..............................eeeeeoiieiiiiie 45 
IDI/EÍCH. TC HRTTxásbátbi0t 1640010 xát i00á42421ã400018010k0ảu8đa0g08 x04 47 
Niglihawa: Quê hương của Phật Kanakamuni ....... 49 
Sagrahawa, nơi dân tộc Thích-ca bị tàn sát............... 50 
Sisaniya: Cố đô của vương quốc Sakya..................... k&, 
2. Bồ-đề Đạo tràng: Nơi đức Phật thành đạo............... Ái 
Bồ-đề Đạo tràng: Nơi khai sinh đạo Phật ................ 5Š 
KUỚI HO CC LDII Hổ sitetbttit6cttfso S6Bpdosbilg/ig0i8086si64ã06046tunai 58 
,08:.K HE 31T seroyistdudgstdanualvbttgdelsnseesld4g444440) ó0 
Đường thiền hành của Phật, Cankamana................. ó1 
J 01a cia si: NỢ TA TT T9 T0 62 
nTHAT7 dải D140 HD Di sitaotdiolieosvel tieu skinhạnGdsodssae 63 
Các tư đã vựá HE ccccscccecscbsdeeeisdtesgkdbdddasesaaoi óó 


Bầy tuần: lễ âu tủa TC. HA (¡4244246100444 4 óó 


MỤC LỤC | vii 


Km PHổ LHIÌP Vải DU VI Eoussocsbiii2iintbasbibGbtani ó9 
Viện Báo táng và:CHùA NHÓC Lễ carussssaodeotuae 7 
SƠIU 1N Iã || GH<LTIHGIlai6iii0isagni4g590)aie3/0/400016931 triuatfslipaiii vi 
3. Sarnath: Nơi đức Phật chuyển pháp luân................. 79 
EHd111HALWG 1302lBISINB Liưnng(00/00058i20480,88a6yi90x4 00420201204 ác, 
TH. TRÍ uuaxeagb0s6ssGshdainslislGá6G6xáon3844a63350ss6,su3a133sg12x6 S0 
Thi! HE hit [ft xsgss0a2:8/20001801000012086G6uxSN 82 
1 92) 0) S8 ớỚ"ẽ""ẽ 84 
K;NYMANH chi VD (ABC PHảI so cu2isxi2461240800200616401406 8S 
Ti EU CT1 70 LILÌC tu 65466x2ie20x0id3e20s0ssidsxsestacbesitesdies20/203/105a1x6 87 
HN VIH.|HTAYfHCRICT]IEIđ+sssaoxasisiglniakuaGoátssia 88 
q57 Hai TN TI susixic6box 1860, letvffoplieoikaadsadbea 89 
đu 18001905 TỶ... . j1 
1101 0Ì1 611011E10sáusngysytasdiaul10:gpulkgigel ti f635sà01c0a 93 
Vi: ĐẠO Tan DIEHDT2sssadissoaisáictbtbgissepgfkoásb 94 
4. Kushinagar: Nơi đức Phật niết-bàn vô dư ................ 97 
Viet VD E.HSINTHđS01P6stipsg306560aae3i0u6cais5Lbic4isi68636 g7 
10C 11L HOT TIẾT DETosaisuisebdeadodutt6xgÐieos6bzassel 98 
K ¡HD TC PDDTasydanlidyl (0 9d ecea24g00ai0ttitteoyfrheuai 100 
"Tn01717116 2D, (TT ga e2 bo286210161661812đ1oi1fuGfdok0ax62100a0 102 
q17 1TO08°LHTE ssaosa(iiit806ENG19820/26/018ui00904364440180À, 102 
J8... 1... (6a. ŸẽŸẽ.Ïẽằe 103 
PHẦNII 
CÁC PHẬT TÍCH PHỤ 
5. Thành Xá-vệ: Nơi đức Phật hoằng hóa 2Š năm ..... I 07 
"VNI HT VỀ ó2 VỆ hi Asts6as66syetbia0ibib2bptktitQwelstdo 107 


Slinip3‹ 0. T8 TỶ". .ẽ 108 


VI | SỔ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Côn DO SLIE-2111111101312464s6tchugbsxlu444i49/00806 0086246 X0ng 110 
TT0nð Thái GHải PHI seseaasleltwgtisogekkesdiddsttiiển 112 
18111 N0 112 1110111Q115i0g8304/803100902u3/ag/ 0gi00960L68300208 J1 
KH Hớ Và HÔI KV VI Phusagsiluiailostsaedgsfvbövbiodkroati 114 
1070001700001 02200iviadseahetse H5 
1111057 1170 ILITT0101xsaseygutsgtiedlodkoaolebssillgtidet 11ó 
BiệP hi CỔIT ¡DI DC 00iiii0050000101ãx00ả48tain8pg6boiai21180, lã Mư 
Địa điểm Phật lên cõi trời Đao Lợi ......................... 118 
6. Thành Vương Xá: Trung tâm văn hóa, tôn giáo, chính 
trị của Ấn Độ cổ đại.........................--2- sxserxeerxsserxservsee 121 
TTHLICT VỀ. VMCHAD 3S iiásà614s0il H804 66 6:ktatl6x46bdng 121 
111103 X4 T106 | TRE iaieacseaxesiseoobeveeeeblladisdoda 122 
S0: LƠ HỌNG” TOPRC ái60660016/16 000081896228 Mi0ng IĐC 
l1 110111111 0á 002426606 saeni se ioSasae 124 
R0 1IE T0 1U | Tai tk py6tá 9090101021028 tãi0t0i0f8egg€r 6o 124 
JN H3 EU.1)1)M015 11 áex9sixieg6ssbe S004000d9esleskdi0oatidfbx 126 
"LỢI Tổ HOT list HỆ ssisi)5i400551001026/040010309aetisdldfii 127 
[VU1.1i1HiLY: EED TU s:áctvica22xtedrká,eig-t0e4gnleaat2v0/832-802/464 128 
n5 [3-E1L7)-DI11Hiteitauix6vtisieglltdbe4g4112aai10txslatstbaa 132 
TY WUHI.XDðI ]TV 1 Actc)120ga2s8x6sktixodtbbdklEsiesotitbuaiuuda 132 
TU] KẾ 1117 s2i3iasi60a0t081200000400646001,014cdgiolii410H626 l5 
7. Nalandãä: Đại học quốc tế đầu tiên .......................... 135 
Giới Liệu vỆ Nã |4H đã: iiiaatbasladiisiie 135 
K0 ca 6n ng 19 
TI1ƒ1cl01 HE sgisa¿a64i013006262o8,444 02c tittslstybdidk 140 
Viện bảo tàng khảo cổ Nãlandã................................ 141 


E741. HGE Mã Iái1dÃ B01, áá6issac16i1662264400á0614aa448ki4202c0xe 142 


MỤC LỤC |ix 


§. Nhà tưởng niệm Huyền Trang .................................. 145 
9. Vaishali: Nơi đức Phật dạy về bình đẳng giới ........ 149 
E Hit] VỀ.4 X1 usb tttildtisokusteksltldybfngi 149 
7ú |? EáT VớiIST10IL0sz6ucossavisie4SObstaesbebaadiuiddae là] 
111801 T1110110. 01001 NI ià%/g84608401i08160xi60xi66x800000nh, 152 
K HDỊ10,P 1A0 1fS NA s¿suxanaigbs06uitngdgghotisGprosg3agaxbiag 154 
TT3[121f1 TA uai0110600 601090008 xu0121022A0012A05dt0 60a 155 
"170.014 XD Ã<LÌC scssxii0iáu60ảx6xcvexdieddbsadtlvaseidrblddosadid046 156 
EI):14.101AIKTITDY  Tuiiayyii0i09446040044640100420/4240)00001060061012180) 158 
HAT Ea s|0I TH Esasyozrecwstgeddecasstted46€0YejA6u 158 
E0 08H10 HAT sua tua Giadàguab44sÁ446x,41lailbab6yhtiiis 155 
ni0170H03 DI TH 0Ì C] gan xgtsadeiteiubdeesgitldiiseee 160 
TH: HẠT KESAEDfbtbi17 tttiestnbtostytedtsiiafbttgtgtbitiadsetcstide lối] 
1 ];.1110 710. 050THĐT is: 2saas4 xa 0c tadideossesosfsfdlirofiebavsk 1óS 
PHẦN IV: PHỤ LỤC 
12. Viện bảo tàng quốc gia New Delhi......................... T7Ị 
13. Công viên tưởng niệm Ambedkar ......................... T75 


14, Song Hãng huy ĐỀ isssecassueladdonlanld60pdisul 177 


LỜI TỰA 


Như tựa đề của tác phẩm, “Sổ fay hành hương Phật 
tích Ấn Độ và Nepal” là tấm bản đồ thu nhỏ của hành 
trình tâm linh được đức Phật trải nghiệm và truyền bá 
chân lý trong 4Š năm. 


Sổ tay này được biên soạn tóm lược vào năm 2007, 
đến nay, tôi mới có thời gian bổ sung các thông tin cần 
biết về Phật tích Ấn Độ và Nepal, theo đó, khách hành 
hương có thể nắm bắt trước các thông tin trước khi đến 
các điểm Phật tích và có thể ôn lại các Phật tích sau khi 
đã chiêm bái qua. 

Nương theo hành trình tâm linh này, khách hành 
hương như đang sống trong thời đại của đức Phật cách 
đây 26 thế kỷ, đồng hành với đức Phật, lắng nghe đức 
Phật tuyên thuyết chân lý, thực tập thiền minh sát, mở 
mang tuệ giác, theo đó, đức Phật như đang tồn tại trong 
tâm của mỗi Bên , 
cm ĐỀN 


Ẹ 


xI 


xi | SỔ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


sự hiểu biết về chân lý, thấy rõ vai trò khai sáng con đường 
giải thoát của đức Phật lịch sử. Sau khi chiêm bái Phật 
tích, người hành hương trở thành Phật tử có học Phật, tu 
tập Phật pháp, tham gia Phật sự và phục vụ nhân sinh như 
chính đức Phật đã làm một cách không mệt mỏi trong thời 
đại của Ngài. 

Chín tháng trong một năm, ba mươi ngày trong một 
tháng, từ óg sáng đến I1g trưa, lấy cớ hành khất, đức 
Phật đi vào làng xã, tương tác với mọi người, truyền trao 
chân lý, tháo mở bế tắc, mở ra hạnh phúc, giúp người 
phàm trở thành chân nhân, tiệm cận thánh nhân và 
thánh nhân. Sau khi ăn cơm trong chánh niệm, đức Phật 
đi thiền hành khoảng 30 phút, thuyết giảng chân lý thực 
tiến cho những người hữu duyên, thông qua đối thoại 
tôn giáo và đối thoại triết học. Khoảng 14-1Sg, đức Phật 
trở về tịnh xá, tư vấn và trị liệu khổ đau cho các Phật tử 
tại chùa. Mỗi tối, đức Phật hướng dẫn Tăng đoàn thực 
tập thiền quán, khai mở trí tuệ, giúp nhiều người chứng 
đắc thánh quả. Trong ba tháng an cư mùa mưa, do việc 
đi lại khó khăn, côn trùng sinh sôi có thể bị giãm đạp, 
đức Phật và Tăng đoàn ở yên một chỗ, truyền trao kinh 
nghiệm tu học và hoằng pháp cho hàng ngàn Tăng Ni 
mới nhập đạo. 

Là người tu học Phật, mỗi người hãy tạo cho mình cơ 
duyên lành, đến chiêm bái bốn động tâm, nơi Phật đản 
sinh, nơi Phật thành đạo, nơi Phật chuyển pháp luân và 
nơi Phật nhập niết bàn cũng như các Phật tích phụ, gắn 


LỜI TỰA | xiii 


liền các bước chân hoằng hóa của đức Phật. 


Không chỉ được đính chánh các ngộ nhận về đức 
Phật và đạo Phật, khách hành hương sau hành trình 
tâm linh có nhiều chuyển hóa tích cực, thích ăn chay, bỏ 
rượu bia thuốc lá, vượt qua các thói quen tiêu cực, tiến 
bộ trong học Phật, tu Phật và năng động trong các Phật 
sự độ sinh. 

Đối với người bận rộn hoặc thiếu điều kiện tài chính, 
không thể trực tiếp đến Ấn Độ và Nepal chiêm bái Phật 
tích thì quyển sổ tay này là bạn đồng hành, giúp cho họ 
chiêm bái Phật tích trong tâm tưởng. 

Kính chúc quý vị có hành trình chiêm bái Phật tích 
Ấn Độ và Nepal với nhiều an lạc, thảnh thơi và pháp hỷ 
sung mãn. 


Giác Ngộ, ngày 15-10-2018 


TT. Thích Nhật Từ 
Chủ nhiệm Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay 


PHẦNI 
Ý NGHĨA HÀNH HƯƠNG 
VÀSÙNGKÍNH TRONGPHẬT GIÁO 


AREA OF DETAIIL 


Ý NGHĨA HÀNH HƯƠNG 
VÀ SÙNG KÍNH TRONG PHẬT GIÁO 


I. Ý NGHĨA HÀNH HƯƠNG 
1. Phật tích: Các địa điểm hành hương 

Trong Kinh Đại Bát-Niết-bàn, đức Phật khuyên Tăng, 
Ni và Phật tử nên chiêm bái bốn Phật tích (còn gọi là £ứ 
động tâm) ít nhất một lần trong đời. Ngoài ra, các Phật 
tích phụ cũng như những nơi tu học Phật pháp, nhờ đó, 
hiện đời được an lạc và sau khi chết được tái sinh vào 
cảnh giới an lành. 

1) Lumbini (Lâm-tỳ-ni): Nơi đức Phật đã đản sinh 
vào ngày rằm tháng 4 năm 623 TT. 

2) Bodhgaya: Còn gọi là Bồ-đề Đạo tràng, nơi sa- 
môn Gautama giác ngộ thành Phật Thích-ca. 

3) Sarnath: Còn gọi là vườn Nai, nơi đức Phật nói Kính 
chuyển pháp luân, Kinh vô ngã tướng và Kinh thế IgJpR:#x® 


A-la-hán đầu tiên. 


4 | SỔ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


4) Kushinagar: Nơi đức Phật nhập niết-bàn vô dư, lúc 
ngài tròn 80 tuổi. 

Ngoài ra, còn có các Phật tích phụ khác, người tu học 
Phật nên chiêm bái: 

Š) Savatthi: Thường phiên âm là thành Xá-vệ, nơi đức 
Phật hành đạo tại chùa Kỳ Viên suốt 24 năm và 9 tháng, 
đào tạo tăng ni tài, phụng sự nhân sinh khắp miền Bắc 
Ấn Độ. 

6) Rajagaha: Thường dịch là thành Vương Xá, nơi 
đức Phật giảng nhiều kinh Đại thừa trên núi Linh Thứu, 
độ cha con vua Tần-bà-sa-la và A-xà-thế. 

7) Vesali: Thường phiên âm là Tỳ-xá-ly, nơi đức Phật 
dạy về bình đẳng giới, độ hoàng hậu Ma-ha-ba-xà-ba-đề, 
công chúa Da-du-đà-la và 500 người nữ quý phái thành 
các vị Tỳ-kheo-ni. 

8) Các Phật tích khác và danh thắng Phật giáo: Bao 
gồm những nơi có những bước chân hoằng hóa của 
đức Phật, các bậc Bồ-tát, A-la-hán, thánh tăng và những 
thánh tích Phật giáo ở các quốc gia và địa phương, làm 
khởi dậy tâm tinh tấn, tỉnh thức, thực tập Phật pháp và 
làm Phật sự, phụng sự nhân sinh. 

2.Ý nghĩa hành hương Phật tích 


Du lịch nhấn mạnh đến góc độ thưởng lãm danh 
thắng, hiểu được lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật, văn hóa 
sống của những nơi du khách tham quan, còn là cơ hội 


Ý NGHĨA HÀNH HƯƠNG VÀ SÙNG KÍNH TRONG PHẬT GIÁO | Š 


thưởng thức khách sạn sang trọng, ăn uống các món 
ngon, vật lạ, trải nghiệm tình yêu và tình dục. Người hành 
hương, do ý thức vô thường là nhanh chóng, không chối 
bỏ một ai, tận dụng lúc khỏe mạnh và minh mẫn, trải 
nghiệm niềm vui tâm linh, ôn lại các bước chân hoằng 
hóa của đức Phật, theo đó, cùng thực tập chân lý Phật, 
trải nghiệm an vui và khép lại khổ đau. 


Người hành hương thông qua hành trình chiêm bái, 
xác tín niềm tin bất động vào đức Phật lịch sử, người đưa 
đường dẫn lối cho chúng ta đến hạnh phúc và giải thoát; 
tin vào chân lý và đạo đức của đức Phật, có khả năng giải 
phóng nỗi khổ, niềm đau; tin vào tăng đoàn Phật giáo, 
tập thể các bậc chân sư, hướng dẫn mọi người tu học, đạt 
được kết quả tốt và quả phước trong hiện đời. 


Nhờ sự thúc giục tâm linh, khách hành hương không 
bận tâm đến hưởng thụ, ngược lại, nỗ lực ăn chay, không 
tiêu thụ rượu, bia, thuốc lá; tụng kinh, lạy Phật, niệm 
Phật, thực tập thiền ngồi, thiền đi nhằm trải nghiệm 
chính niệm và tỉnh thức ở mọi nơi và mọi lúc. 

Đối với đoàn hành hương Đạo Phật Ngày Nay, thời 
gian 13-14 ngày trên đất Phật Ấn Độ và Nepal là sự trải 
nghiệm thảnh thơi, như tham dự một khóa tu trọn vẹn. 
Người hành hương làm chủ các oai nghi trong đi, đứng, 
nằm, ngồi, nói-nín, động-tĩnh và thức-ngủ, như người tu 
đích thực, tràn đầy an lạc và thánh thơi. 


Nhờ những nỗ lực tích cực nêu trên, sau chuyến 


ó | SỔ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


hành hương, quý khách mở ra bước ngoặt tích cực trong 
đời, bỏ được các thói nghiện ma túy, rượu, bia, thuốc lá, 
game điện tử, mạng xã hội, nghe nhạc và xem phim mất 
kiểm soát. Nhiều người sau chuyến hành hương, phát 
tâm ăn chay trường, trở thành Phật tử siêng năng học 
Phật, tu Phật và làm Phật sự. 

II. SÙNG KÍNH (BHAKTI) TRONG PHẬT GIÁO 

1. Các đối tượng sùng kính 

Ngoài việc dùng các vòng hoa dâng trực tiếp đức Phật 
hoặc đặt các vòng hoa ở cửa Hương thất (gandhakuti) 
của Phật, có 3 đối tượng được các Tăng, Ni và Phật tử lễ 
bái và cúng dường (cefiyami) gồm: 

(1) Xá-lợi của đức Phật (saririka) gồm xá-lợi viên, 
xương, răng, tóc của đức Phật. 

(1i) Các vật dụng của đức Phật (paribhogika) gồm y, 
bát, các vật kỷ niệm của đức Phật. 

(1i) Những điều gợi nhớ đến đức Phật (uddesika) 
như cây Bồ-đề, hình ảnh, tượng Phật, Kinh Phật... 

(iv) Trải nghiệm chân lý Phật là cách sùng tín Phật. 
Đức Phật dạy thầy Tỳ-kheo Vakkali: “Ai thấy chân lý 
(Dhamma) là thấy được ta. Ai thấy ta là thấy được chân lý.) 

Giá trị thiết thực của các đối tượng sùng tín này là 
giúp cho Tăng, Ni và Phật tử tăng trưởng niềm tin bất 


1. Kinh Vakkali Sutta thuộc Tương tương bộ Kinh. 


Ý NGHĨA HÀNH HƯƠNG VÀ SÙNG KÍNH TRONG PHẬT GIÁO | 7 


động với đức Phật, chân lý Phật và tăng đoàn Phật, nhờ 
đó, thực tập chân lý, vượt qua khổ đau, trải nghiệm an lạc 
và giải thoát. 

2. Người đáng được dựng tháp tôn thờ 

Tháp (S. Sfupa, P. thupa) có nghĩa đen là mô đất, 
về sau được hiểu là cấu trúc đặc biệt được xây dựng để 
tưởng niệm các đối tường được sùng bái trong Phật giáo. 

Kinh Đại Bát-niết-bàn (Mahaparinibbana Suffa) đề 
cập 4 loại người xứng đáng được xây tháp để tưởng niệm 
bao gồm: 

(¡) Đức Phật, bậc giác ngộ tuyệt đối, 

(1) Phật độc giác (Pacceka Buddha), giác ngộ do tự 
tu trong thời không có Phật, 

(1i) Bậc Thanh Văn (chứng quả A-la-hán do tu theo 
bốn chân lý thánh) và Duyên Giác (chứng quả A-la-hán 
do tu thuyết nhân duyên) 

(iv) Chuyển luân thánh vương, cai trị đất nước và thế 
giới bằng chủ nghĩa pháp quyền, hỗ trợ bởi chân lý và 
đạo đức. 

Cách bày tỏ lòng tôn kính đối với 4 đối tượng trên là 
đi nhiễu quanh tháp (P. pradaksina, P. padakkhina) theo 
chiều kim đồng hồ. Ngoài ra, nhiễu tháp cũng là cách tu 
thiền hành, trải nghiệm chính niệm tỉnh thức ngay bây 
giờ và tại đây. 


§ | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


3. Bốn loại tháp 


Trong văn hóa Phật giáo, có bốn loại tháp (sfupa) 
tưởng niệm: 

(a) Tháp thờ xá-lợi (Saririka Stupa) bao gồm các tháp 
thờ xá-lợi của Phật, các A-la-hán và các cao tăng. 

(b) Tháp thờ vật dụng của đức Phật (Paribhogika 
Stupa) bao gồm các tháp thờ y, bát, tọa cụ, đãi lọc nước, 
bình nước, ly nước, hộp kim, dao cạo và các vật dụng cá 
nhân khác của Phật khi ngài còn tại thế. 

(c) Tháp tưởng niệm sự kiện (Uddesika Stupa) bao 
gồm những sự kiện trọng đại liên hệ cuộc đời đức Phật, 
các A-la-hán, thánh tăng và các sự kiện quan trọng trong 
Phật giáo và quốc tế. 


(d) Tháp ngoài 3 nội dung trên (Sízpa) gồm các tháp 
do các Tăng, Ni và Phật tử xây dựng trong các Phật tích, 
danh thắng và tự viện Phật giáo. 


HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH: 
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT 


I. ĐỊA ĐIỂM HÀNH HƯƠNG 
Để có chuyến hành hương mãn nguyện, quý khách 
hành hương nên tôn trọng chương trình do Ban tổ chức 
thiết kế gồm có 4 Phật tích chính, các Phật tích phụ và 
một vài danh thắng ngoài đạo Phật như sau. 
1.1. Bốn Phật tích chính 
() Lumbini, nơi Phật đản sinh; vương thành Ca- 
tỳ-la-vệ phía Nepal và phía Ấn Độ; tháp đôi thờ vua 
Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya; tháp thờ xá-lợi Phật tại 
Piprahwa, di tích Kudan nơi Phật độ vua Tịnh Phạn và 
hoàng gia; Sagrahawa, nơi dân tộc Thích-ca bị tàn sát. 
(ii) Bodhgaya, nơi Phật thành đạo; núi khổ hạnh, nơi 
Phật tu gần 6 năm; tháp và làng Sujata; sông Ni-liên-thiền. 
(ii) Sarnath, nơi Phật chuyển pháp luân; bảo =: ta 
tàng khảo cổ Sarnath; tháp Chaukhandi, nơi Phật 


10 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


gặp 5 bạn đồng tu; chùa Hương (Mulagandha) của Phật 
giáo Tích Lan phục dựng cảnh Phật chuyển pháp luân và 
sông Hằng huyền bí và lễ cầu an Aarti trên sông Hằng. 

(iv) Kushinagar, nơi Phật nhập niết-bàn gồm chùa 
Đại bát Niết-bàn (Mahaparinirvana Temple); tháp hỏa 
thiêu (Ramabhar Stupa) nơi thiêu đức Phật; Đền Matha 
Kuar, nơi Phật nói bài kinh cuối cùng. 

1.2. Các Phật tích phụ 


(v) Thành Xá-vệ, nơi Phật hoằng hóa 4Š năm; chùa 
Kỳ Viên gồm có hương thất, cây bồ đề Ananda, giảng 
đường, tăng xá, các tháp thờ thánh tăng; nền nhà cư sĩ 
Cấp Cô Độc; tháp Angulimala và Địa điểm Phật lên cõi 
trời Đao Lợi. 

(vi) Thành Vương Xá, núi Linh thứu, nơi Phật giảng 
các Kinh Đại thừa với các thạch thất; Tịnh xá Trúc Lâm, 
do vua Tần-bà-sa-la cúng; nhà tù giam vua Tần-bà-sa-la; 
vườn xoài Jivaka. 


(vii) Đại học Nãlandã, trường đại học quốc tế đầu tiên 
và nhà tưởng niệm Tam tạng pháp sư Huyền Trang. 


(viii) Vaishali, nơi Phật độ hoàng hậu Ma-ha Ba-xà- 
ba-đề, công chúa Da-du-đà-la và 500 phụ nữ dòng họ 
Thích-ca, gia nhập Tăng đoàn; tháp Ananda và trụ đá 
vua Asoak; nơi tổ chức đại hội kết tập Kinh điển lần 
thứ hai; có tháp thờ xá-lợi thật của đức Phật; quê 
hương của Bồ-tát Duy-ma-cật và kỹ nữ Ambapali 


HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT | II 


chứng thánh quả; hồ đăng quang và tháp Hòa bình của 
Phật giáo Nhật Bản vx... 

(ix) Viện bảo tàng quốc gia Delhi, nơi thờ xá-lợi thật 
của đức Phật; có 200.000 tác phẩm nghệ thuật với 5.000 
năm lịch sử, trong đó có các tượng Phật và phù điêu Phật 
giáo đặc sắc. 

1.3. Các danh thăng ngoài Phật giáo 

(x) Thành phố Agra gồm kỳ quan thế giới Taj Mahal 
và pháo đài Arga của đế chế Hồi giáo Mông Cổ. 

(xi) Thủ đô Delhi gồm Cổng Delhi, nơi tưởng niệm 
Gandhi, Viện bảo tàng quốc gia Delhi, đến Ấn Độ giáo 
Akshardham lớn nhất thế giới, đến Hoa Sen của Đạo 
Bahaï và chợ du lịch Janpath vx... 


II. THỜI ĐIỂM, KHÍ HẬU, THỜI GIAN, VẬN CHUYỂN 
2.1. Thời điểm và khí hậu 

Các chuyến hành hương Đạo Phật Ngày Nay tại Ấn 
Độ và Nepal do chùa Giác Ngộ tổ chức mỗi năm 2 lần. 

Lần thứ 1: Bắt đầu từ 18 tháng Giêng ÂL (= hạ 
tuần tháng 2 Dương lịch) cho đến hết 13 ngày sau đó, 
nhiệt độ tại các Phật tích Ấn Độ và Nepal vào thời 
điểm này sẽ ấm dần từ 26*30°C vào giữa trưa và 
1013°C về đêm. 

Lân thứ 2: Bắt đầu từ cuối tháng 10 Dương lịch cho 
đến hết 13 ngày sau đó. Nhiệt độ tại các Phật tích Ấn Độ 


12. SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


và Nepal vào thời điểm này sẽ mát dần từ 33 30°C vào 
giữa trưa và 22 18°C về đêm. 


Đây là 2 thời điểm thích hợp nhất về phương diện khí 
hậu đối với người Việt Nam và công việc Phật sự đối với 
các chùa. 

2.2. Thời gian hành hương Phật tích 

Thời gian lý tưởng cho mỗi chuyến hành hương Phật 
tích Ấn Độ và Nepal là 13-14 ngày, trong đó, đã mất I 
ngày bay đi và I ngày bay về. Tùy theo lịch bay của mỗi 
hãng máy bay, có khi chỉ có chuyến về ngày chăn hoặc lẻ 
nên thời gian di dịch khoảng 1 ngày. 

Các chuyến hành hương nói riêng và du lịch tập thể 
nói chung, Ban tổ chức bị buộc phải mua “vé đoàn” 
từ hãng máy bay hoặc đại lý của hãng máy bay. Thông 
thường, vé đoàn không có giá trị thay đổi tên người đi và 
thay đổi ngày bay đi, bay về. Do vậy, việc thay đổi vé của 
(các) cá nhân sẽ dẫn đến tình trạng mất tiền luôn vé bay đó. 


Để tránh tình trạng khó khăn cho Ban tổ chức cũng 
như không mất tiền đã mua vé (vé khứ hồi từ Việt 
Nam - Ấn Độ - Việt Nam cũng như vé chặn bay nội địa 
Varanasi - Delhi), khách hành hương không nên thay 
đổi lịch hành hương đã được ấn định (như chuyến bay 
đi và chuyến bay về sớm hơn, hoặc muộn hơn lịch hành 
hương của Ban tổ chức). 


Rút ngắn thời gian của chuyến đi thì khách hành 


HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT | 13 


hương mất một số di tích phụ, vừa không được trọn vẹn 
chuyến hành hương, mặt khác, không biết bao giờ các 
bạn mới có thể thu xếp thời gian và tài chính để đi lần 
nữa. Nếu khách hành hương muốn ở lại thêm vài ngày, 
cần trao đổi với Ban tổ chức trước để giảm bớt các chi 
phí phát sinh. 

2.3. Phương tiện vận chuyển 

2.3.1. Đi máy bay 


- Từ Việt Nam - Ấn Độ - Việt Nam, quý khách hành 
hương sẽ đi máy bay nước ngoài, trung chuyển tại 
Singapore hoặc Bangkok hay Malaysia... tùy theo hãng 
máy bay và thời điểm bay, và 

- Chuyến bay nội địa từ Varanasi đi Delhi. 

2.3.2. Đi xe buýt Volvo cao cấp 

Để thuận tiện thời gian và sự sắp xếp, các lộ trình 
trong chuyến hành hương Phật tích Ấn Độ và Nepal còn 
lại đều đi bằng xe Volov có máy lạnh. Mỗi xe Volvo có 4Š 
chỗ ngồi, thông thường khoảng 36-40 người/ xe. Mỗi 
xe đều có 01 Đại đức phụ trách với sự trợ giúp của 03 
phụng sự viên. 


II. CÁC TRẢI NGHIỆM TRONG HÀNH HƯƠNG 
3.1. Pháp phục, sắp hàng và đội nón 


Pháp phục: Khi đến một Phật tích, các Tăng, Ni mặc 
áo hậu, đắp y và các Phật tử mặc áo tràng. 


14 Ì SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Sáp hàng: Chư Tăng, Ni và các Phật tử sắp thành 2 
hàng ngay thẳng, hàng trái phải cách nhau 1,Šm, người 
trước cách người sau 0,Šm. 

Đội nón: Ở những địa điểm cần đội nón lá hoặc nón 
cam, Ban tổ chức sẽ thông báo trước. Các thành viên 
đoàn hành hương hoan hỷ hợp tác để tránh nắng và tạo 
tính đồng bộ và trang nghiêm. 

3.2. Kinh hành, niệm Phật, tụng Kinh, ngồi thiền 


Kinh hành, niệm Phật: Sau khi sắp 2 hàng thẳng tại 
các Phật tích, các Tăng, Ni và Phật tử sẽ cùng đi kinh 
hành và đồng niệm danh hiệu đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
theo lời xướng của Ban tổ chức. 


Tụng kinh, ngồi thiền: Tại các Phật tích, sau khi kinh 
hành, niệm Phật, nghe thuyết minh, các thành viên đoàn 


HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT | 1§ 


hành hương sẽ ngồi tụng kinh theo nghi thức do Ban 
tổ chức sắp xếp. Tại một số Phật tích, quý khách hành 
hương cùng ngồi thiền, trải nghiệm sự an lạc, thảnh thơi. 
3.3. Quy y tại Bồ-đề Đạo tràng 

Nhằm giúp những người có thiện cảm với Phật giáo, 
yêu quý đạo Phật nhưng chưa chính thức trở thành Phật 
tử, Ban Tổ chức sẽ làm Lễ quy y Tam bảo tại Bảo tháp 
Bồ-đề Đạo tràng, nơi đức Phật giác ngộ. 

Để tham dự lễ quy y, quý vị hoan hỷ đăng ký với Ban 
Tổ chức gồm tên tuổi, ngày sinh, ảnh passport, địa chỉ, 
điện thoại và email để làm thẻ quy y. 
3.4. Cúng học bổng, trai Tăng và làm từ thiện 


Mhöm sj —--— 


3.4.1. Học bổng Đạo Phật Ngày Nay: Mỗi năm, Quỹ 
Đạo Phật Ngày Nay đều cúng nhiều suất học bổng du 


lồ | SỔ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


học tại Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan và một số nước khác, 
cho các Tăng, Ni có bảng điểm hạng khá trở lên, có kiến 
thức ngoại ngữ (nói, nghe, đọc, viết). 

Mỗi suất học bổng tại các nước nêu trên là 3.000- 
3.500 Mỹ kim. Các nước khác, tùy theo quy định học 
phí của trường Đại học, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay sẽ xem 
xét từng trường hợp cụ thể để giúp đỡ. 

3.4.2. Cúng dường trai Tăng: Thông thường, vào 
đêm cuối cùng tại thủ đô Delhi, Ban Tổ chức thỉnh mời 
khoảng 100-150 Tăng, Ñi đang học tại thủ đô Delhi và 
một số vùng phụ cận đến dự lễ cúng dường trai Tăng tập 
thể, song song với lễ phát học bổng. Tùy theo số tịnh tài 
được các thành viên đoàn hành hương đóng góp, trung 
bình, mỗi vị được cúng dường khoảng 100-150 Mỹ kim, 
cộng với 18-20 Mỹ kim tiền ăn tối. 

3.4.3. Làm từ thiện: Tùy theo số tiền đóng góp, Ban 
Tổ chức sẽ làm từ thiện cho khoảng 1.000 hộ nghèo tại 
Bồ-đề Đạo tràng và Kushinagar. Trị giá mỗi phần quà 
khoảng 300.000 đến 500.000 đồng. Quý khách có thể 
đóng góp bằng Mỹ kim hoặc tiền Rupee Ấn Độ. 

3.5. Văn hóa ẩm thực 


Bufft chay: Vì nước Ấn Độ có hơn 600 triệu người 
ăn chay trường nên các khách sạn và nơi tham quan phục 
vụ thức ăn chay nhiều hơn thức ăn mạng (thường đọc là 
ăn mặn). Quý khách có thể chọn lựa chay, mặn tùy thích. 


HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT | 17 


Tuy nhiên, các món chay vẫn chiếm đa số, chỉ có một 
món mặn/ buổi ăn. 

Trong suốt thời gian hành hương, cả đoàn sẽ ăn bufet 
chay gồm 7-10 món (đối với khách sạn 3 sao) hoặc trên 
10 món (đối với khách sạn 5 sao). Trong mỗi buổi ăn, sẽ 
có một món mặn, thường đặt ở vị trí cuối cùng để không 
bị lẫn lộn với thức ăn chay. 

Sắp hàng: Để đỡ mất thời gian, vui lòng đứng sắp 
thành 2 hàng. Quý Phật tử hoan hỷ nhường Tăng, Ni 
đứng và lấy thức ăn trước. Sau Tăng, Ni, ai đến trước thì 
lấy thức ăn trước. 


Không mang thức ăn nhanh theo: Không nên mang 
mì gói và các thức ăn nhanh theo, vì thiếu dinh dưỡng 
và làm cho quý khách khó thích ứng với thức ăn chay Ấn 
Độ đã được chế biến phù hợp với khẩu vị Việt Nam. 

Có thể mang theo: Người có nhu cầu có thể mang 
theo các lương khô, nước tương, cà phê và trà Việt Nam 
để ăn thêm trong suốt chuyến đi. Tuy nhiên, chỉ đem 
theo những món ruột và những gì ở Ấn Độ không có. 

IV. HÀNH LÝ, TIỀN, ĐIỆN THOẠI, SIM CARD VÀ INTERNET 
4.1. Hành lý 

Mỗi người 01 vali ký gửi (20kg bận đi, 30 kg bận 
về) và 01 hành lý xách tay (07kg). Ghi rõ họ tên trên 
hành lý để tránh lẫn lộn. Nên cột vải vàng trên hành lý 
để nhận dạng. 


18 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Khi hành lý quá ký, quý khách tự đóng tiền phạt. Suốt 
chuyến đi, các hành lý đặt trong hầm xe. Trên xe Volvo, 
chỉ mang xách tay và các vật dụng cần thiết. 

4.2. Tiền đô 

Theo quy định của pháp luật, mỗi người chỉ được 
phép mang 5.000 Mỹ kim. Muốn đổi Mỹ kim sang 
tiền Rupee của Ấn Độ phải đăng ký trong ngày Họp 
đoàn. Trong suốt chuyến đi, khó đổi tiền và thường bị 
chèn giá. 

4.3. Điện thoại và sim Ấn Độ 

Để tiện liên lạc công việc với gia đình và công ty, quý 
khách nên mang theo iPhone (hoặc Smartphone). Giá 
cước tối thiểu là 20 đỏ, quý khách có thể nhờ Ban Tổ 
chức đặt mua 40 đô, 50 đô hoặc nhiều hơn. 

Cần đăng ký mua sim điện thoại Ấn Độ trong ngày 
họp đoàn. Rất khó nạp thêm tiền trong suốt chuyến đi. 


4.4. Internet 

Tại phần lớn các khách sạn ở Ấn Độ và Nepal, sử dụng 
wifi phải trả tiền theo giờ hoặc theo ngày. Quý khách nên 
nhờ Ban Tổ chức mua gói wifi để tiết kiệm tiền. 
V. VẬT DỤNG, Á0 QUẦN, THUỐC, PHÒNG, XE 
5.1. Vật dụng cá nhân 


Quý khách nên mang theo máy quay phim, máy 
chụp ảnh, nón lá, kính mát, kem chống nắng, kem 


HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT | 19 


và bàn chải đánh răng, khăn lạnh, lược, dụng cụ cạo 
râu và cắt móng tay, dép, ổ khóa va-li, vớ/ tất, ví tiền 
đeo lưng và dụng cụ điện 110-220V (loại 2 chấu tròn 
thẳng) vx.... 


Š.2. Quần áo 


Quý khách nên mang quần áo vừa đủ xài, phù hợp 
với thời tiết. Tăng, Ni nên mang theo y, hậu. Các Phật tử 
nên mang theo áo tràng. Phụ nữ mang theo áo dài Việt 
Nam để chụp ảnh lưu niệm. Không được mặc đầm, quần 
ngắn, áo hở hang, xuyên thấu, thiếu vải. 


5.3. Thuốc uống 


Quý khách nên mang theo các thuốc chuyên trị 
theo chỉ định của bác sĩ, thuốc cảm, tiêu chảy, say sóng, 
salonpas, dầu xanh... để sử dụng khi có nhu cầu. 

5.4. Phòng ở, xe buýt và điểm danh 

Phòng ở: Đối với nhóm 2 người trở lên, quý khách 
cần đăng ký để được sắp chung phòng. Trong ngày họp 
đoàn, quý khách có thể tự sắp 2 người/phòng rồi báo 
cho Ban Tổ chức. 

Xe buýt: Mỗi xe Volvo có khoảng 38-40 người ngồi 
(trên tổng số 45 chỗ). Những người ở chung phòng 
phải ngồi cùng xe. Không tự tiện đổi xe khi chưa có sự 
chấp thuận của Ban Tổ chức. Trước khi xe lăn bánh, 
3 bạn phụng sự của mỗi xe phải kiểm tra đầy đủ các 
thành viên. 


20 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


VI. CÁC THÔNG TIN KHÁC 
6.1. Tuân thủ chương trình 


Quý khách hoan hỷ theo sự hướng dẫn của Ban Tổ 
chức. Tuân thủ chương trình và thời gian chiêm bái. Tập 
trung đúng nơi, đúng thời gian quy định, để khỏi phải 
chờ đợi lẫn nhau. Ai có nhu cầu tách đoàn thì báo Ban 
Tổ chức biết để khỏi chờ đợi và tìm kiếm. 

6.2. Thẻ địa chỉ khách sạn 


Khi đoàn đến một địa điểm tham quan mới, quý 
khách phải giữ thẻ địa chỉ của khách sạn. Khi thất lạc 
đoàn, gọi số di động cho Ban Tổ chức hoặc số của người 
đi chung đoàn để được giúp đỡ. Nếu không liên lạc được 
với ai trong đoàn, đưa địa chỉ khách sạn cho cảnh sát Ấn 
Độ nhờ gọi xe taxi hoặc rishaw về khách sạn. 

6.3. Hộ chiếu và visa 

Hộ chiếu phải còn thời hạn trên 6 tháng kể từ ngày 
khởi hành. Phật tử Việt kiều, nếu bay thắng đến Delhi thì 
xin visa nhiều lần (Mulứiple entry). 

Quý khách Việt kiều đi từ Việt Nam thì trước khi trở 
về Việt Nam nên xin visa nhiều lần (Muitiple enfry) vào 
Việt Nam. Việt kiều làm visa vào Ấn Độ tại Việt Nam, phải 
có mặt ở Việt Nam tối thiểu 7 ngày để tránh gặp trở ngại. 

Để làm visa vào Ấn Độ và Nepal, mõi khách nộp 03 
tấm ảnh 4x6 (màu, nền trắng ). 


HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT |21 


6.5. Hủy bỏ vé và hoàn tiền 

Hủy bỏ chuyến đi trong vòng 1Š ngày trước khởi 
hành sẽ làm cho Ban tổ chức bị phạt 50-75% số tiền, 
hoặc có trường hợp bị phạt nặng hơn. 

Đổi tên hoặc đăng ký lộn tên sẽ bị hãng máy bay phạt 
tiền khi đổi vé. Trong trường hợp bất khả kháng không 
thể đi, tốt nhất là tìm người khác thay thế mình. 

6.6. Bảo hiểm sức khỏe 

Các Phật tử Việt kiều, trước chuyến hành hương, nên 
mua bảo hiểm về tai nạn, bệnh tật, mất mát tại nơi mình 
sinh sống, từ ngày xuất phát cho đến ngày trở về nhà. 

Các Phật tử trong nước đều được Ban Tổ chức mua 
bảo hiểm trong suốt chuyến đi. 

6.7. Địa điểm đăng ký 

- Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P. 3, Q. 10, 
TP. HCM. ĐT: (028)3830.9570 hoặc 0908-918-050. 
Email: thichngodung@gmail.com 


- Đi trực tiếp đến Delhi: Liên lạc buddhismtodayinc@ 
yahoo.com 


VII. KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC PHẬT TÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH 
7.1. Khoảng cách giữa các Phật tích Ấn Độ và Nepal 

Dưới đây là khoảng cách lái xe tương đối giữa các 
Phật tích tại Ấn Độ và Nepal. 


Agra*Lucknow 334 
Bodhgaya—Varanasi 250 
Bodhgaya—=Rajgr 78 
DelhiAgra 200 
Kesariya*'Vaishali 108 
Kushinagar*Patna 240 
Kushinagar—*Kesariya 122 
Kushinagar—*Sarnath 225 
Kushinagar— Vaishali 215 
Lucknow—>Sravasi 175 
Lumbini—~>Kapilavastu ŠŠ 


22 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Nalanda—Bodhgsaya 93 
Patnaa—Bodhgaya 110 
Patna>Nalanda 75 
Patna— Vaishali 26 
Rajgir—Nalanda 12 
Sarnath*Bodhgaya 250 
Sravasti— Kushinagar 250 
Sravasti>Lumbini 210 
Varanasi—Delhi 81§S 
Varanasi>Kaushambi 180 
Varanasi—>Sarnath là 


Lumbini—>Kushinagar 175 


7.2. Chương trình hành hương Phật tích I3 ngày 


7.2.1. Chương trình I (Delhi - Agra - Lucknow 
— Sravasti — Lumbini - Kapilavastu — Kushinagar — 
Vaishali - Ragir - Nalanda - Bodhgaya - Sarnath - 
Delhi - Departure) 

http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/ 
thong-bao/15363-thong-bao-hanh-huong-phat-tich- 
an-do-va-nepal.html 

7.2.2. Chương trình 2 (Lucknow - Sravasti - Lumbini 


~ Kapilavastu - Kushinagar — Vaishali - Ragir - Nalanda 
—Bodhgaya - Sarnath- Delhi - Agra- Delhi - Departure) 


23 


PHẨNH 
BỐN PHẬT TÍCH CHÍNH 
(TỨ ĐỘNG TÂM) 


§4- c2 đệ 
bọ, ái HH 1 ng ch nhyêc 


| 
LÂM-TỲ-NI: NƠI ĐỨC PHẬT ĐẲN SANH 


1. NGỰ UYỂN LÂM-TỲ-NI 


Lâm-tỳ-ni (Lưmbimi), nằm đọc theo chân Hy-mã-lạp- 
sơn (Himalaya) thuộc Nepal ngày nay, cách vương thành 
Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu) 25 km, là thánh tích đầu tiên 
trong bốn Phật tích, tọa lạc tại Rupandehi, gần biên giới 
Ấn-độ. Đây là nơi hoàng hậu Ma-da (Maya Devi) trên 
đường từ Ca-tỳ-la-vệ về thăm quê ngoại tại Devadaha, 
sau khi tắm tại hồ Puskarini, đã bất giác hạ sanh thái tử 
(người vào năm 35 tuổi đã khai sáng đạo Phật), vào ngày 
trăng tròn tháng Vesak năm 623 TTL (624 TTL theo 
Phật giáo Đại thừa) tại khu ngự uyển tuyệt đẹp, phủ đầy 
cây sala xanh tươi, rợp bóng mát. 


Thời ấy, Lâm-tỳ-ni là vườn ngự uyển, được hai vương 
triều Kapilavastu và Devadaha cùng chăm sóc và sử 
dụng, có nhiều kỳ hoa, dị thảo đưa nhau khoe sắc. ÍM: TH 
Hiện nay, dù phong cảnh đẹp huy hoàng ngày xưa kưến: 
không còn nữa, có mặt tại Lâm-tỳ-ni, ta cảm nhận Il£fIal 


25 


26 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


được cái không khí trong lành, rừng cây xanh thoáng mát 
và trường sinh học tâm linh của Phật giáo vốn đã một thời 
vang bóng. Tùy theo mùa, các loại hoa được trồng rải rác 
trong khuôn viên, tạo ra hương sắc nhất định. 


Văn học Phật giáo mô tả bằng hình ảnh biểu tượng 
rằng, đức Phật được sinh ra từ hông phải của hoàng hậu 
Ma-da (Maha Dei), đi bảy bước trên hoa sen, tuyên bố 
rằng: “Đây là kiếp sống [sinh tử] cuối cùng của ngài”, 
thay vì mô tả thông thường là “sự ra đời của đức Phật 
mang lại an vui, cát tường (hông phải), thanh tịnh hóa 


(hoa sen) thân tâm của chúng sinh với sự chuyển hóa”. 


LÂM-TỲ-NI: NƠI ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH | 27 


Ngay sau khi đức Phật nhập niết-bàn, Lâm-tỳ-ni trở 
thành thánh địa, tưởng niệm sự kiện quan trọng đầu tiên 
của cuộc đời đức Phật. 


Đức Phật sinh tại Ca-tỳ-la-vệ và sống tại đây đến năm 
29 tuổi. Sống trong nhung lụa xa hoa, Ngài quyết định 
từ bỏ cung vàng điện ngọc, xuất gia tầm đạo, hầu tìm ra 
con đường chấm dứt lưới bãy và tình trạng khổ đau của 
kiếp người. Hành trình tâm linh và sự giác ngộ của Phật 
đã tạo nên sự ra đời của tôn giáo lớn thế giới, đạo Phật, 
con đường tuệ giác và minh triết. 

Xung quanh Lâm-tỳ-ni là khu vực các tự viện, các 
dấu tích của tu viện cổ, cây bồ đề thiêng, hồ tắm và trụ 
đá vua A-dục. Sự có mặt của các tự viện Thượng tọa bộ, 
Đại thừa và Kim cang thừa làm cho không gian trở nên 
đặc sắc. 


Trong chuyến ngự giá Lâm-tỳ-ni vào năm 249 TT, 
đại đế A-dục đã sắc lệnh dựng 4 tháp, hàng rào đá hoa 
văn và trụ đá trên đỉnh có con ngựa, để đánh dấu địa 
điểm đản sanh của đức Phật vào năm 623 TL (624 
theo Phật giáo Bắc tông). Công trình nổi bậc khác chính 
là chùa Thánh mẫu Ma-da (Maya Devi) với bức tượng 
của hoàng hậu do đại đế A-dục sắc dựng. Bên trái ngôi 
chùa là hồ tắm (øuskarmi) tương truyền được hoàng hậu 
sử dụng trước khi khai hoa nở nhụy thái tử. 

Lâm-tỳ-ni là một trong các Phật tích thiêng liêng 
nhất được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế 


28 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


giới vào ngày 07-12-1997. Lâm-tỳ-ni là bức tranh lộng 
lẫy với phong cảnh, rừng thiên nhiên xanh tươi và là nơi 
linh thiêng đối với các hành giả Phật tử đến đây để thiền 
quán hay tụng Kinh. 

2. TRỤ ĐÁ A-DỤC (THE AS0KAN PILLAR) 


Sách sử ghi rằng sau 20 
năm lên ngôi vua, suốt lộ 
trình chiêm bái các Phật 
tích ở Ấn Độ và Nepal, đại 
đế A-dục (Emperor Asoka) 
đã sắc dựng 84.000 tháp lớn 
nhỏ (thực tế mới phát hiện 
14 trụ đá và nhiều tháp đủ 
kích thước với nhiều kiến 
trúc và hình thù khác nhau, 
nhằm tưởng niệm cuộc đời 
hoằng hóa của đức Phật. 

Trụ đá A-dục được dựng 
năm 249 TIL, bên cạnh 
chùa Thánh mẫu Ma-da có 
giá trị bằng chứng bia ký về 
địa điểm ra đời của đức Phật 
và được xem là tài liệu lịch sử 
quan trọng nhất về nơi đản 
sinh của Phật ở Lâm-tỳ-ni. 


LÂM-TỲ-NI: NƠI ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH | 29 


Đỉnh của trụ đá là con ngựa, đứng trên đế hình vuông, 
nối kết với hoa sen cách điệu. Các phần này đã bị hư mất. 
Trọng lượng của trụ đá là 37 tấn. Chiều cao của trụ đá là 3 1 
feet, đế trụ đá có đường kính hơn 79cm trong khi ở đỉnh là 
gần bằng 7cm Đế của trụ đá nằm trên các phiến gạch đỏ. 


Theo tư vấn của đại sư Upagupta, đại đế A-dục đã 
đến chiêm bái Lâm-tỳ-ni vào năm 249 'ITL. Vua A-dục 
đã sắc dựng trụ đá xác định đây là nơi đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni đã sinh ra (Hida Budhe jate Sakyamuniti). Đoạn 
bia ký viết bằng chữ Brahmi và tiếng Pali có đoạn ghi: 
“Vì đúc Phật sinh ra tại đây, làng Lâm-t)-ni sẽ được triễn 
các loại thuế và chỉ đóng 1/8 lợi tức từ đất. 


Vua Ripu Malla của xứ Karnali, thuộc Tây Nepal 
đã đến Lâm-tỳ-ni vào năm 1312 đã khắc lại câu thần 
chú quen thuộc trên đỉnh của trụ đá A-dục, đánh dấu 
sự thăm viếng lịch sử của mình: “Ớm Mani padme hum 
Ripu Malla Ciranjayatu”” 


Tướng Khadga Shumsher, thống đốc khu Palpa và 
nhà khảo cổ tiến sĩ Alois Euhrer phát hiện ra trụ đá A-dục 
vào năm 1896. Kể từ khi trụ đá được phát hiện và bia ký 
trên đá được dịch và công bố, lượng du khách quan tâm đến 
di sản văn hóa thế giới này được đến đông hơn nhiều. 


3. CHÙA THÁNH MẪU MA-DA (MAYA DEVI TEMPLE) 


Ngôi chùa này là trung tâm của công trình kiến trúc 
chính tại thánh địa Lâm-tỳ-ni, được trùng tu nhiều lần 


30 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


và được sơn màu khác nhau, có khi màu trắng và hiện 
nay là màu nâu đỏ. 


Dựa vào nền phế tích, các nhà khảo cổ xác định niên 


đại xây dựng ngôi chùa Thánh mẫu Ma-da nguyên thủy 
khoảng thế kỷ IH TTL, đánh dấu nơi đản sinh của Phật. 


Vào thập niên 1930, tướng Khadga Shumsher 
tiến hành khai quật toàn diện ở khu di tích Lâm-tỳ- 
ni, cung cấp thêm nhiều dữ liệu quý về chùa Thánh 
mẫu Ma-da (Maya Devi Temple). Các khai quật và 
nghiên cứu được Cục Khảo cổ Nepal (DoA) tiến 
hành quy mô hơn vào năm 1972. Khi Quỹ phát triển 
Lâm-tỳ-ni (LDT) được thành lập vào năm 1985 thì 


LÂM-TỲ-NI: NƠI ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH | 31 


các hoạt động phát triển ở Lâm-tỳ-ni được tiến hành 
rốt ráo. Kết quả là vào những năm 1990, hai tổ chức 
này và Hiệp Hội Phật giáo Nhật Bản phối hợp khai 
quật thành công chùa Thánh mẫu Ma-da. Công trình 
trùng tu ngôi chùa này do chính phủ Nepal và Quỹ 
phát triển Lâm-tỳ-ni thực hiện và khánh thành vào 
ngày l6-5-2003. 


Trên đỉnh của chùa là một cấu trúc, dưới là hình 
vuông và trên là hình tháp nhọn, tạo ra dấp dáng của 
một ngôi chùa Phật giáo. 

Gọi là chùa nhưng thật ra đây chỉ là một khu vực 
khảo cổ. Mái nhà với bốn bức tường được dựng lên để 
che nắng mưa, góp phần bảo quản một phần nào di tích 
của khu thánh địa, đánh dấu sự ra đời của bậc vĩ nhân 
siêu phàm. Bên trong chùa không có bàn thờ và các sinh 
hoạt tín ngưỡng. Chỉ có một lối đi hình vuông, theo đó, 
các du khách và người hành hương đi kinh hành, niệm 
tụng với sự thành kính về đức Phật sơ sinh. 


Vào tháng 11-2013, nhóm khảo cổ học quốc tế do 
Robin Coningham của trường Đại học Durham, UK, và 
Kosh Prasad Acharya của Quỹ phát triển vùng Pashupati 
(Pashupati Area Devuelopment Trusf), Nepal chủ trì khai 
quật bên dưới nền chùa Thánh mẫu Maya, phát hiện bệ 
thờ bằng cây có niên đại Š5Š0 trước Tây lịch. Đây là bằng 
chứng khảo cổ học sớm nhất về cuộc đời đức Phật lịch 
sử cho đến thời điểm hiện nay. 


322.Ì SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


4. PHIẾN ĐÁ GHI DẤU ĐẢN SINH (THE MARKER ST0NE) 


Khi khai quật vào năm 1996, các nhà khảo cổ tìm 
thấy phiến đá ghi dấu tích đản sinh chính xác của đức 
Phật nằm hơi sâu xuống ở giữa ngôi chùa Thánh mẫu 
Ma-da. Chiều kích của phiến đá này là 70cm x 40cm x 
10cm, hiện được bảo quản trong thùng kiếng trong suốt. 


5. PHÙ ĐIÊU ĐẮN SINH (NATIVITYSCULPTURE) 


Ra đời vào khoảng thế kỷ IV, bức phù 
điêu này mô tả thánh mẫu Ma-da tay 
phải vịn nhành cây Vô Ưu, hạ sinh thái tử 
'Tất-đạt-đa trên hoa sen. Đứng cạnh bà là 
em gái Ma-ha Ba-xà-ba-đề, người về sau 
làm kế mẫu của thái tử. Bức phù điêu 
này được xem là di vật quý giá của khu 
thánh địa, phản ảnh về một phong cách 
nghệ thuật Phật giáo thời xưa. 


6. Hồ NƯỚC TẮM TRƯỚC KHI PHẬT ĐẢN SINH (PUSKARINI) 


Theo các ký sự hành hương của các nhà chiêm bái 
Trung Quốc như Huyền Trang và Pháp Hiển, trước khi 
hạ sinh thái tử Tất-đạt-đa, hoàng hậu Ma-da đã tắm mát 
dưới hồ Puskarini. Sau khi khai hoa nở ngụy, thái tử sơ 
sinh cũng được tắm tại hồ này. 

Hồ nước cách chùa thánh mẫu Ma-da và trụ đá A-dục 
khoảng 50 mét về hướng nam, được xây bằng gạch đỏ, 
hình vuông. Tính toàn thể cấu trúc của hồ, mỗi cạnh hồ 


LÂM-TỲ-NI: NƠI ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH | 33 


đài khoảng 24,9m, có bốn bậc thang. Tính từ mặt hồ có 
nước, cạnh chiều ngang khoảng 12,2m, trong khi cạnh 
chiều dài khoảng 14.8m. Lần theo các bậc thang này, du 
khách có thể tiếp xúc với nước trong hồ thật trong xanh, 
mát mẻ. Mùa mưa, nước trong hồ tiếp giáp với bậc thang 
thứ nhất. Mùa nắng, mặt nước chỉ khoảng ở bậc thang 
thứ 3. 


ị 
ị _“mr Ef--†: „8h 


““=-=------._....k... 


+# # ” mm Nệhpaeo 4 A044 5 : : W 
\ ÓC làn, xí: ` Mi»ny Mộ SÀu “HH T ng: xi224vÃ9¬sa. 
hả ` Š `... 


Trước khi được trùng tu, hướng góc đông nam và tây 
nam của hồ có hai giếng nước, có chiều sâu hơn nhiều 


so với chiều sâu của toàn hồ. Ngày nay, do mực nước hồ 
cao, ta không nhận dạng được hai giếng nước này. 


Đứng từ cây bồ đề bên cạnh hồ, quan sát về chùa 
Thánh mãu Ma-da, ta thấy mặt nước hồ lung linh, khắc 
hình chùa xuống mặt nước, hòa lãn mầu nâu đỏ của chùa 
với màu nước xanh, rất thơ mộng. 


34 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Không có dữ liệu cổ xưa nào mô tả về hình dáng và 
kích thước nguyên thủy của hồ. Hồ mà du khách tham 
quan ngày nay được làm bằng gạch đỏ từ năm 1939, có 
thể được nới rộng diện tích và tái cấu trúc lại hình thù 
so với nguyên thủy, mà theo nhà khảo cổ Rijah vốn có 
hình oval, tượng trưng cho hoa sen cách điệu, nhỏ hơn 
hồ hiện nay. 

7. CÂY BỒ ĐỀ (B0DHI TREE) 

Bên cạnh hướng nam của hồ nước là cây bồ đề hùng 
vĩ, có tuổi thọ trên 100 năm. Mặc dù không được liệt vào 
danh sách các cây bồ đề thiêng như tại Bồ-đề Đạo tràng 
và chùa Kỳ Viên, cây bồ đề này là nơi dừng chân và thiền 
quán của hàng trăm du khách và người hành hương. Các 


la Su) ê2bg 51... 5124902 -Ä lu 


LÂM-TỲ-NI: NƠI ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH | 35 


nhánh lớn của cây bồ đề vươn đến bề mặt trên của hồ 
nước, tạo ra bức tranh, hòa lẫn màu xanh của trời, màu lá 
của cây và sự trong xanh của nước. 

Ngồi dưới tàng bóng bồ đề, hướng tâm về thiền chỉ, 
thiền quán, hoặc trải nghiệm con đường chuyển hóa, 
chắc hẳn sẽ giúp cho du khách cảm nhận được an lạc, 
tĩnh tại trong khu thánh tích quan trọng này. 


Từ điểm nhấn của cây bồ đề này, các nhà sư Tây Tạng 
giăng hàng trăm các dãy cờ Phật giáo với nhiều màu sắc 
khác nhau đến các cây khác và các ngôi tháp trong vườn, 


tạo ra quang cảnh tâm linh ấn tượng và đặc sắc. 


8. QUẦN THỂ THÁP TRONG LÂM-TỲ-NI 


36 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Các tháp đa dạng với diện tích lớn nhỏ trong khuôn 
viên Lâm-tỳ-ni được xây dựng sớm nhất vào thế kỷ II 
TTL, và tiếp tục đến thế kỷ IX sau TL. Phần lớn các tháp 
này chỉ còn nền được phục dựng, một số tương đối hơn 
chỉ cao khoảng 1-2m. Nhóm 16 tháp được được bố trí 
thành bốn hàng song song, mỗi hàng bốn tháp, nay chỉ 
còn nền gạch ứng với kích thước thật. Phía đông bắc và 
nam của chùa thánh mẫu Ma-da còn rải rác các nền tháp 
vuông tròn khác nhau. Nền tháp 10 và 43 có cấu trúc 
hình vuông, có bốn bậc thang ở bốn mặt, tương đối lớn 
hơn các tháp trong quần thể tháp tại đây. 


9. CÁC TU VIỆN TRONG LÂM-TỲ-NI 


Các tu viện trong Lâm-tỳ-ni được xây dựng khoảng 
thế kỷ HI ITL cho đến thế kỷ IV sau TL. Để thuận lợi 
cho việc khảo sát, các nhà khảo cổ mặc định tu viện 
nhóm A và tu viện nhóm B, nằm cạnh nhau và tiếp giáp 
một phần với Hồ tắm đản sinh. Tu viện thường bao bọc 
bởi các phòng Tăng, thời xưa được xây dựng bằng tre 
hay gõ, dần dân được xây bằng gạch. Thường trong mỗi 
khu tu viện đều có giếng nước trong. Các phế tích của tu 
viện, tăng xá, giảng đường và tháp cho thấy Lâm-tỳ-ni đã 
từng là trung tâm tu học lớn của Phật giáo thời xưa. 


10. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN LÂM-TỲ-NI 


Vào năm 1967 khi tổng thư ký LHQ, ông U. Thant 
chiêm bái Lâm-tỳ-ni, thánh địa này được vua Mahendra 
và chính phủ hoàng gia Nepal quan tâm và phát triển 


LÂM-TỲ-NI: NƠI ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH | 37 


thành trung tâm hành hương thế giới. Dưới sự giúp đỡ 
của ông Thant, Ủy ban quốc tế Lâm-tỳ-ni được thành 
lập gồm 1Š nước thành viên cam kết phát triển thánh 
địa này. 

Năm 1978, kế hoạch phục dựng Lâm-tỳ-ni được giáo 
sư Tange, Nhật Bản, phác thảo được chính phủ Nepal 
và Liên Hiệp Quốc chuẩn thuận. Theo bản vẽ này, vườn 
Lâm-tỳ-ni bao gồm 3 khu vực: 

a) Khu vườn Vô Ưu thiêng liêng (Sacred Garden), nằm 
phía nam, với không gian tâm linh, hòa bình, yên tĩnh; 

b) Khu các chùa Phật giáo quốc tế (Monasfic zone) 
chia làm hai dãy: Các chùa Phật giáo Nguyên thủy và 
các chùa Phật giáo Đại thừa. Ngoài ra còn có trung tâm 
nghiên cứu Phật giáo thế giới, nằm ở chính giữa; 


c) Làng Lâm-tỳ-ni mới (new Lumbimi Village) nằm ở 


phía bắc, nối kết với các khách sạn, nhà hàng và các phương 
tiện hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách. 


AM PIf2H9Y: 


TEU3ESr 4CCAWGBATIC hSPC Ề1 


lUA, 1U<AL, EM TRÍ: 


WUAETR E5EEVOEt 


PEA5E PAG02A. 


f4 (9M 6C c4 tê JSM. 


LÌ ] 
'MEEST M0MàZZK 201. 


38 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


11. CHÙA VIỆT NAM GIỮA CÁC CHÙA QUỐC TẾ 


Việt Nam Phật Quốc Tự, là ngôi chùa Việt Nam đầu 
tiên nơi đất Phật, do Hòa thượng Thích Huyền Diệu xây 
dựng. Khởi công xây dựng vào năm 1993, nay ngôi chùa 
này đã hoàn tất. Từ cổng chùa, chánh điện, bảo tháp cho 
đến các hoa văn họa tiết, cây cảnh trong chùa đều mang 
đậm nét văn hóa Phật giáo Việt Nam. 

Sự có mặt của ngôi chùa này đã mở màn cho hàng 
loạt các ngôi chùa Phật giáo ở các nước lần lượt mọc lên. 
Thái Lan có ngôi chùa màu trắng tráng lệ. Nhật Bản có 
tháp hòa bình. Trung Quốc có chùa mô phỏng từ kiến 
trúc Thiếu Lâm Tự. Hơn 20 nước bao gồm Hàn Quốc, 
Tây Tạng, Tích Lan, Bhutan, Mông Cổ, Miến Điện, 
Bangladesh và một vài nước phương Tây đều xây dựng 
chùa mang kiến trúc đặc sắc của nước mình. 


VƯƠNG THÀNH CA-TỲ-LA-VỆ 


1. KHÁI QUÁT VỀ CA-TỲ-LA-VỆ 


Ca-tỳ-la-vệ (S. Kapilauastu, P. Kapilauatthu, C. 3JIIl[[ 
#ÊÍfi) còn gọi là Kapilapura, được đặt tên theo thánh 
Kapila, là vương quốc nhỏ, nằm dưới chân dãy Hy-mã- 
lạp-sơn (Hứữmalaya), do các hoàng tử và công chúa bị 
trục xuất của vua Okkaka xây dựng nên. Vua Okkaka 
là thủy tổ của nước Sakya, thuộc triều đại Thái Dương. 
Trong cuộc lưu đày, bốn hoàng tử gồm Ukkamukha, 
Karakanda, Hatthinika và Nipura sinh sống trong khu 
rừng gần nơi cư trú của thánh Kapila nằm phía đông 
bờ sông Bhagirathi. Theo lời khuyên của nhà hiển triết 
Kapila, họ xây dựng vương quốc và đặt tên nước theo 
tên ông. 

Địa vực của nước Thích-ca tiếp giáp phía bắc với Tư 
mã-lạp-sơn và phía đông với sông Rohini, và m 


T n 
phía nam với sông Rapti, ngày xưa gọi là sông Bẽhót "ị 


39 


40 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Acchiravati. Người Thích-ca tự cho mình thuộc dòng 
giống mặt trời (Adifya) và dòng họ Ikshvaku. 


Vào thời Phật, Kapilavastu giáp hai vương quốc Ly- 
xa (Licchawis) và Ma-kiệt-đà (Magadha) về hướng đông; 
giáp vương quốc Kiểu-tát-la (Kosala) về hướng tây và 
giáp nước Câu-ly (Koliya) về phía bắc. 


Theo ngài Huyền Trang (602-664) trong quyển Đại 
đường Tây vúức ký, diện tích Kapilavastu rộng khoảng 
4.000 dặm, vương thành được xây dựng bằng gạch đỏ, 
trong diện tích 14-IS dặm. Trong thành có khoảng 


VƯƠNG THÀNH CA.TỲ-LA-VỆ | 41 


80.000 hộ gia đình, nếu mỗi gia đình có 7 thành viên, thì 
vào thời Phật, dân số khoảng 1 triệu người. 

Theo các dấu chỉ khảo cổ được khai quật và công bố, 
có hai Kapilavastu cổ đại, cách nhau 1ố km giữa biên giới 
Ấn Độ và Nepal, đều có những tàn tích khảo cổ có niên 
đại từ thời đức Phật. Theo ngài Huyền Trang và nhiều 
học giả, lãnh thổ của nước Sakya trong lịch sử Ấn Độ cổ 
đại bao trùm cả hai Kapilavastu nêu trên. 


2. PHẬT THĂM CA-TỲ-LA-VỆ 


Sáu năm sau khi trở thành bậc đại giác ngộ, đức Phật 
nhận lời mời của phụ vương Tịnh Phạn trở về thăm 
vương thành Ca-tỳ-la-vệ. 


Lần viếng thăm đầu tiên này, đức Phật đã độ được 
vua cha Tịnh Phạn, kế mẫu hoàng hậu Ma-ha Ba-xà-ba- 
đề, vợ ngài công chúa Da-du-đà-la và hoàng tộc làm Phật 
tử. Phật đã độ em cùng cha khác mẹ là hoàng tử Nanda, 
anh em bà con là hoàng tử Ananda và Devadatta, con trai 
của ngài là hoàng tử Rahula và bốn hoàng tử Bhaddiya, 
Anurudha, Bhagu, Kimbila và người hớt tóc của ngài là 
Dpali trở thành người xuất gia. 

Lần thứ hai, đang ở tại tu viện Đại Lâm (Mahavana) 
gần Vaisali, nghe tin vua cha bệnh nặng ở tuổi 90, đức 
Phật về thăm cha lần cuối, thuyết giảng giáo pháp vô ngã 
và thiển quán để cha ra đi nhẹ nhàng. 


Sau khi vua Tịnh Phạn băng hà, Bhadraka lên nối 


42 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


ngôi làm vua nước Thích-ca. Lần thăm thứ ba của Phật 
đã độ vua Bhadraka, sau đó, Mahanama lên làm vua. 


Theo quyển Miahavamsa, sau khi soán ngôi vua cha 
Ba-tư-nặc (Pasenadi), hoàng tử Tỳ-lưu-ly (Virudhaka) 
làm vua Kosala, đã cất quân xâm chiếm nước Sakya. 


Khi hay tin Ca-tỳ-la-vệ bị vua Tỳ-lưu-ly bình địa, đức 
Phật về thăm lần cuối, cầu siêu cho những người đã khuất. 


3. KAPILAVASTU Ở NEPAL 


Cách Lumbini 29km về hướng tây, 3km về hướng 
tây bắc của Taulihawa, khu Tilaurakot được nhà khảo cổ 
học P. C. Mukherji tái khám phá vào năm 1899, được 
ghi nhận là thủ phủ vương thành Ca-tỳ-la-vệ của vương 
quốc Sakya. 


Vương thành Ca-tỳ-la-vệ (Kapilauasfu) do cha mẹ 
của đức Phật là vua Tịnh Phạn (Šwddhodana) và hoàng 
hậu Ma-da (Maãy4) trị vì nằm tại làng Tilaurakot, thuộc 
huyện Kapilvastu, Nepal ngày nay là vương thành được 
tin là nơi Phật Thích-ca đã sống 29 năm với tư cách thái 
tử của nước Sakya. 


Thành Ca-tỳ-la-vệ được 7 tường bao quanh, có bốn 
cổng chính ở bốn hướng. Các cổng thành được làm bằng 
các thanh sắt cứng chắc. Cổng thành Tây là tường quốc 
phòng. Các công trình khảo cổ cho thấy dọc theo thành 
lũy của Ca-tỳ-la-vệ là các hào nước rộng khoảng 6,7m, 
được dẫn từ sông Banaganga. 


VƯƠNG THÀNH CA-TỲ-LA-VỆ |43 


Các di chỉ khai quật tại Tilaurakot gồm: (a) Cổng 
tây (The Western Gafe), hiện nay là nơi các du khách đi 
vào vương thành Ca-tỳ-la-vệ, (b) Cấu trúc trung tâm 
thành (Central Structural Complex), (c) Hồ giữa thành 
có diện tích 30x30m (Cemfral Pond), (d) Đền Samai 
Mai gạch đỏ của đạo Bà-la-môn, (e) Cổng đông (Tức 
Eastern Gafe), (f) Tường thành (The Fortification Wall), 
(g) Tháp đôi ở phía bắc (The Northern Tưin Stupa), (h) 
Tháp đông và tu viện (Easfern Stupa and Monastery), 
còn gọi là Hastigarta. 


Cổng đông Kapilavastu còn gọi là Mahabhiniskra- 
mana Dwara, là di tích lịch sử quan trọng tại Tilaurakot, 
cách Taulihawa 3 km về hướng bắc, nơi đánh dấu thái tử 
Tất-đạt-đa vượt thành xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 
AL (theo Phật giáo Đại thừa). 


44 SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Đồi ngựa Kiền-trắc 

Cách cổng đông khoảng 1 cây số, có đồi nhỏ, tương 
truyền, ngựa Kiền-trác khi chở Sa-nặc về đến Kapilavastu, 
vì trung thành với Tất-đạt-đa, đã hóa kiếp tại đây. Hiện 
tại, dân địa phương vẫn giữ nguyên di tích. 


Tháp thờ cha mẹ của đức Phật 


Cách cổng đông khoảng 1,Skm, có tháp tròn đôi 
(tin stupa) ở phía bắc được khai quật năm 1968-69, 
còn gọi là tháp Dhamnihawa. Tương truyền, tháp này là 
nơi thờ cha của đức Phật là vua Tịnh Phạn (Šuddhodana, 
tháp tròn lớn) và mẹ của đức Phật là hoàng hậu Mayã 
(tháp tròn nhỏ). 


.. KG 24v 2.2. 22.2, 
Vào năm 1974, qua phân tích di chỉ 

giả B.K. Rijal, Kapilavastu tại Tilaurakot trải qua Š giai 

đoạn. Giai đoạn 1 (thế kỷ XI-VIII TTL), giai đoạn 2 (thế 

kỷ VI-V TTL), giai đoạn 3 (thế kỷ III-II TTL, triểu đại 

Maurya), giai đoạn 4 (thế kỷ II TL - thế kỷ I TL, triểu 

đại Sunga) và giai đoạn Š (thế kỷ I-II TL). 


4. KAPILAVASTU Ở ẤN ĐỘ 


khảo cổ của học 


Kapilavastu nằm tại làng Piprahwa (nay là Piprahwa- 
Ganwaria), thuộc huyện Siddhartha Nagar, bang Uttar 
Pradesh, Ấn Độ, có cấu trúc Tu viện Phật giáo. Các di 
chỉ khảo cổ học cho thấy đây là nơi có tháp vuông lớn 
(gần 30m mỗi cạnh) thờ xá-lợi thật của đức Phật được 
kỹ sư Anh là ông William Claxton Peppe và nhóm cộng 
sự khai quật vào tháng 01-1898. Tháp này nằm trong di 
tích khảo cổ Salargarh (Salargarh Archelogical Site). 


Tháp thờ xá-lợi Phật tại Piprahwa được xây dựng qua 
3 giai đoạn. Vào thế kỷ VI TTL chỉ là tháp gạch đỏ nhỏ. 


46 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Vào thế kỷ III TTL, tháp 2 cấp, cao 4,ŠŠm. Trong giai 
đoạn 3 vào triều đại Kushan, tháp được mở rộng, cao 
6,35m, với diện tích cạnh 45,11m x 41,14m. Tháp 
được xây dựng trong Tu viện Phật giáo, hiện vẫn còn 
cách phế tích tăng xá và điện Phật. Cách tháp không xa, 
chính quyền khu Piprahwa và Ganwaria xây dựng Viện 
bảo tàng Kapilavastu trưng bày các di chỉ khảo cổ về 
cuộc đời đức Phật. 


xứt: ' 
* ưu” 


Lạc \L 44%, KÀ VÀ  .20jv) xà vựt di ® l¿ . 
Ÿ 924003142, S2 su 354a9 /3%e 2 2 


Trong đại tháp có hai tráp đá, chứa đựng các xá-lợi 
xương của đức Phật và nhiều trang sức của hoàng gia 
Sakya. Dòng chữ Brahmi trong các di chỉ tại đây được 
George Bũhler dịch có ghi “Tháp xá-lợi thiêng liêng của 
đức Phật được họ tộc Sakya bảo trợ xây dựng” Hiện tại, 
xá-lợi Phật này được tôn trí tại Viện bảo tàng quốc gia 
Delhi, Ấn Độ. 

Tương truyền, ngay thời điểm Peppe công bố, một 
số xá-lợi xương của Phật được Peppe tặng cho Thái tử 
Thái Lan (thờ tại Golden Mount Temple, Bangkok), 


VƯƠNG THÀNH CA-TỲ-LA-VỆ | 47 


chùa Dipaduttamrama (Colombo, Tích Lan), tháp 
Ruwanwelisaya (Anuradhapura, Tích Lan). Vào năm 
1978, chính phủ Ấn Độ qua con đường ngoại giao, 
cho phép triển lãm xá-lợi Phật tại Mông Cổ năm 1993, 
Singapore năm 1994, Nam Hàn năm 1995, Thái Lan 
năm 1996 và Tích Lan năm 2012. 


Cách tháp xá-lợi vài cây số, nằm trong di tích khảo cổ 
Ganwaria (Ganwaria Archaeological Site, Kapilvastu) 
thuộc huyện Siddhartha Nagar, có 2 cấu trúc gạch đỏ tại 
Ganvaria. Cấu trúc này có cổng vào ở phía đông và phía 
tây. Cổng tây có 25 phòng và sân 25m”. Tương truyền, 
đây là I trong 3 vương cung được vua Tịnh Phạn xây để 
giữ chân thái tử Tất-đạt-đa với cuộc sống vua chúa. 


5. DI TÍCH KUDAN 


Cách 3km về phía nam Taulihawa là di dích lịch sử 
Nyigrodharama cổ đại, nay gọi là Kudan hoặc Lori-Ki 
Kudan. 


Tháp La-hầu-la (RahuÍla Sfupa) nằm góc đông nam 
của Kudan đánh dấu nơi đức Phật độ con trai của ngài là 
Rahula làm Sa-di (shramanera). Từ thế kỷ XII trở đi, khi 
Phật giáo bị suy vong bởi sự tàn phá của Hồi giáo, tháp 
này được người Ấn giáo thờ Shiva. 


Chùa Tịnh Phạn được xây dựng trong thời Phật 
đánh dấu nơi đức Phật đã gặp vua cha Tịnh Phạn 
(Suddhodhana) trong lần về thăm Kapilavastu lần đầu. 
Tại đây, Phật giảng Š bài Kinh Trưng bộ để độ vua cha làm 
Phật tử. Chùa được trùng tu vào các triều đại Mauryan, 


Sunga, Kusana và Gupta. 

Tháp vuông 

Nằm về phía bắc của vườn Kudan là nền tháp đánh 
dấu sự kiện mẹ kế của Phật là hoàng hậu Ma-ha-ba- 
xa-ba-để (Prajapaii Gaufami) cúng dường Kashaya 
Vastra cho đức Phật và vợ ngài là công chúa Da-du-đà- 
la (Yasodhara) thỉnh đức Phật và tăng đoàn về vương 
thành Kapilavastu dự trai tăng. 


Giếng cổ 


Theo di chỉ khảo cổ, giếng cổ xây dựng trước chùa 
và tháp tại Kudan, là nơi cung cấp nguồn nước ngọt cho 
đức Phật và các đệ tử xuất gia trong thời gian đức Phật 
hành đạo tại vườn Nyigrodharama. 


6. NIGLIHAWA: QUÊ HƯƠNG CỦA PHẬT KANAKAMUNI 


Cách 7km về hướng đông bắc Taulihawa là địa danh 
Niglihawa, được xem là quê hương của Phật Kanakamuni 
Buddha. Đại đế Asoka đã chiêm bái nơi này vào năm 
249 TTL, sắc dựng trụ đá, trên đó, có hàng chữ Brahmi 
và Pali ghi rõ việc này. 

Đoạn chữ Brahmi và Pali được khắc trên trụ đá là: 
“Devanam piyena piyadasin lajina-chodasauasa bhisitena 
Budhasa Konakamanasa thube-dutyam 0adhite Visatiua 
sabhisitena-cha atana-agacha-mahiyite silathabe-cha 
usa papife. Đoạn văn trên có nghĩa như sau: “Đức 0ua 


50 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Priyadarsina uào năm 14 sau khi lên ngôi đã mở rộng lần 
hai tháp thờ Phật Kanakamnuni 0à ào năm 20 sau khi lên 
ngôi đã đến đây chiêm bái uà dựng trụ đá này”. 

Tiến sĩ Alois Fuhrer phát hiện trụ đá này vào năm 
1895, bị gãy thành 2 khúc. Phần dưới dài 3,2 m (10 feet, 
6 „`. và à phần trên Mót 4, 42m S:Mb2u feet 9 bHogÙÄ 


vs si hề 
Cách Niglihawa khoảng 1 về hướng đông và 10km 
về hướng đông bắc của Taulihawa là vùng Araurakot được 
ghi nhận là nơi Phật Kanakamuni được đản sinh. 


7. SRGRAHAWA, NƠI DÂN TỘC THÍCH-CA BỊ TÀN SÁT 


Cách 12 km về phía bắc Taulihawa, vùng Sagarhawa 
được ghi nhận là nơi vua 1ỳ-lưu-ly (Virudhaka), con trai 


VƯƠNG THÀNH CA.TỲ-LA-VỆ | 51 


của vua Ba-tư-nạc (Prasena/ita) của nước Kosala đã sát 
hại dòng họ Sakya (Massacre Sife oƒ the Sakyas). 


Vào năm 1897, Tiến sĩ Fuhrer thuộc chính quyền 
Nepal khai quật Sagarahawa, phát hiện hàng ngàn tháp 
nhỏ bao quanh bốn cạnh tháp lớn. Đây là nơi theo ngài 
Huyền Trang, các tháp này được dựng nên để tưởng 
niệm dòng tộc Sakya bị sát hại tập thể trong cuộc chiến 
xâm lăng và trả thù. Thi thể của dân Thích-ca bị giết 
chết nằm ngổn ngang như rơm rạ, máu của họ chảy 
như sông. Các nhà khảo cổ xác định đó là Sagrahawa, 
cách Taulihawa khoảng 9km về hướng đông bắc và cách 
Tilaurakot khoảng 3km. 


Sau khi vua Tịnh Phạn qua đời, Mahanama được kế 
ngôi vua nước Ca-tỳ-la-vệ và nhận Vasa Bhakhattiya 
con gái của người quản gia (sau khi ông này qua đời) 
làm con nuôi. Vua Ba-tư-nặc (Prasan/if) trị vì nước 
Kosala phải lòng sắc đẹp của Vasa và đòi cưới Vasa 
để giao hảo với Ca-tỳ-la-vệ. Vua nước Thích-ca lúc 
ấy đồng ý gả con gái nuôi. Vasa đã trở thành hoàng 
hậu của vua Ba-tư-nặc và sinh hoàng tử Tỳ-lưu-ly 
(Vidudabha). 


Những lần về thăm quê ngoại, Tỳ-lưu-ly đều bị các 
hoàng tử Thích-ca trêu chọc và khinh thường nguồn 
gốc hạ liệt của mẹ ông. Tỳ-lưu-ly ôm mối hận và thề 
trả thù nước Thích-ca. Khi chiếm đoạt ngôi vua từ 
cha ruột, 1-lưu-ly định cất quân đánh nước Thích-ca 


52 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


thì được đức Phật thuyết phục từ bỏ ý định. Lân thứ 
hai, 1ỳ-lưu-ly cất quân bình địa nước Thích-ca. Cư 
dân của nước Thích-ca bị giết gần hết. Những người 
Thích-ca còn sống sót phải di cư tị nạn ở nhiều nơi. 
Trên đường đến Ma-kiệt-đà nhờ vua A-xà-thế (cháu 
kêu ông bằng cậu), tiếp viện, do tuổi già sức yếu, vua 
Ba-tư-nặc đã băng hà. 


Sử sách ghi rằng quả báo nhãn tiền đã diễn ra đối với 


quân xâm lăng. Đêm đó, lũ lụt lớn đã cuốn trôi mất tích 
binh lính của vua Tỳ-lưu-ly. Vài năm sau, vua A-xà-thế trị vì 
nước Ma-kiệt-đà cất quân đánh thắng nước Kosala và nước 
Thích-ca. 


VƯƠNG THÀNH CA-TỲ-LA-VỆ | 53 


8. SISANIYA: Cố Đô CỦA VƯƠNG QUỐC SAKYA 


Sisaniya là di tích khảo cổ quan trọng, vốn là cố đô 
của vương quốc Sakya, được GS. Giovanni Verardi khai 
quật năm 1993-1994. Các di chỉ được tìm thấy gồm tháp 
cố và tăng xá được dân tộc Sakya xây dựng và các vật 
dụng thuộc triều đại Kusana. 


54 


hy ` 


/nW„\ À/ tới `  A-^“£ È 
JWýZ ?‹ -se9946 2 520sbv" 'e+® 


2 
BỒ-ĐỀ ĐẠO TRÀNG: 
Nơi ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO 


1. BỒ-ĐỀ ĐẠO TRÀNG: NƠI KHAI SINH ĐẠO PHẬT 


Bồ-đề Đạo tràng (Bodh Gaya), Phật tích quan trọng 
nhất, là nơi đức Phật thành tựu đạo quả vô thượng. Tọa 
lạc 7 dặm về phía nam Gaya, Bồ-đề Đạo tràng là trung 
tâm văn minh và văn hóa Phật giáo trong nhiều thế kỷ, 
cho đến khi bị quân Hồi giáo phá hủy vào thế kỷ XHI. 

Nhận diện được 6 năm khổ hạnh ép xác là sự sai lầm 
nghiêm trọng về phương pháp luận giải thoát, Sa-môn 
Cồ-đàm đã mạnh dạn rời Khổ hạnh lâm, hướng về Bồ-đề 
Đạo tràng. Sau 49 ngày đêm miên mật với con đường trung 
đạo, ngài đã chiến thắng được các ngoại ma và nội ma. 


Đêm trước giác ngộ, ma vương đã hiện thành các kỹ 


giả làm Da-du-đà-la để gợi lại các thung ái trước IIỆM Bi 


5Š 


56 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


đây nhưng cũng không thành công. Vượt qua các ma 
chướng, vào canh thứ nhất Bồ-tát chứng được Túc Mạng 
minh, thấy rõ các kiếp sống quá khứ từ đại cương đến chỉ 
tiết. Vào canh hai, Ngài chứng được Thiên Nhãn minh, 
thấy rõ nhân quả sinh tử của các loại chúng sinh. Vào 
canh cuối, Ngài thấu hiểu được chân lý duyên sinh, nhận 
điện rõ phiền não trần ô đã hoàn toàn rơi rụng trong tâm 
ngài. Khi mặt trời mọc, Ngài trở thành bậc toàn giác đầu 
tiên trong lịch sử nhân loại, khai sinh ra ánh đạo từ bi và 
giác ngộ. Nơi này được biết đến là Bồ-đề Đạo tràng. 


Sau sáu năm khổ hạnh ép xác, không thể đạt được 
đạo quả, Tất-đạt-đa từ bỏ phương pháp khổ hạnh, thực 
tập con đường trung đạo. Ngồi trong thiền quán dưới 
cội cây bồ đề (Ficus religiosa) gần bờ sông Ni-liên-thiển 
(Narranjana), ngài phát đại nguyện sẽ không rời khỏi 
nơi này, cho đến lúc đạt được giác ngộ. Các nỗ lực chân 
chính đã được đền đáp sau bảy ngày thiền định miên 
mật, ngài trở thành bậc giác ngộ. Sau khi chứng đắc, đức 
Phật đã ngồi bất động, cảm nhận chất liệu giải thoát. Sau đó, 
ngài du hành đến Sarnath truyền bá con đường giải thoát. 

Cây bồ đề nơi đức Phật thành đạo là cây bồ đề tuổi 
thọ nhất được sùng bái nhiều nhất trên thế giới. Công 
trình chính tại Bồ-đề Đạo tràng được gọi Tháp Bồ-đề 
Đạo tràng (Bodhimanda-vihara) cao 5Šm (180 feet), 
trong đó tôn trí tượng Phật thép vàng. Ngôi chùa này 
được đại đế A-dục xây dựng năm 260 TTL, nhân chuyến 
hành hương vào thời điểm 250 năm sau khi đức Phật qua 


BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG: NƠI ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO | §7 


đời. Điện thờ nguyên thủy có hàng rào đá bao quanh. 
Cảnh phù điêu về cuộc đời đức Phật được chạm khắc 
trên vách chùa. Năm 2002, UNESCO công nhận đây là 
Di tích văn hóa thế giới. 

Dưới cây bồ đề là tòa kim cương, nơi đức Phật tu tập 
thiền định suốt 49 ngày. Quanh đây có bảy đền thờ và 
được xem là trung tâm vũ trụ. Các khu vực thu hút du 
khách khác bao gồm nhiều tự viện lớn. Nhiều nhân vật 
đến từ các quốc gia Phật giáo chiêm bái Phật tích này để 
tận mắt nhìn thấy cây bồ đề thiêng và đảnh lễ Phật. 

Nhà khảo cổ học Cunningham có công phát hiện ra 
và khôi phục Thánh địa này vào thế kỷ XIX. Vào năm 
1885, ông Edwin Arnold, tác giả của quyển sách nổi 
tiếng “Ánh Sáng Á Châu” [ The Lighf oƒ Asia], đã thu hút 
sự chú ý của thế giới phương Tây về Bồ-đề Đạo tràng bị 
bỏ quên, kể từ khi quân Hồi giáo tấn công thánh địa này 
vào thế kỷ XIII. 

Vua Meghavarna của Tích Lan đã xây dựng một tu 
viện tại Bồ-đề Đạo tràng và được Ngài Huyền Trang mô 
tả như sau: 

“Bên ngoài cổng, hướng bắc cội bồ đề là tu viện 
Mahabodhi Sangharama, do vua nước Tích Lan 
xây dựng. Tu viện này có 6 phòng lớn và những 
ngọn tháp có thể quan sát cả 3 tầng nhà. Tăng 
sĩ của tu viện này hơn cả ngàn người, họ nghiên 
cứu Đại thừa thuộc trường phái Thượng tọa. Họ 


58 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


nghiên cứu cẩn thận Luật tạng và phẩm hạnh rất 
thanh cao”. 


Sau khi Anagaarika Dharmapaala chiêm bái thánh 
địa này vào tháng I năm 1891, ngài đã thành lập “Hội 
Đại Giác” (Mahaa Bodhi Society) ở Colombo vào tháng 
Š sau đó, để vận động thế giới trùng tu Bồ-đề Đạo tràng 
và đấu tranh đòi lại quyền quản trị thánh địa cho người 
Phật giáo. Chính quyền Bihar đã ban hành Đạo luật Bồ- 
đề Đạo tràng năm 1949, theo đó, Uỷ Ban Quản Lý Tháp 
gồm bốn tín đồ Phật giáo và bốn tín đồ Ấn Độ giáo được 
thành lập. Sau nhiều năm đấu tranh, hiện nay, Bồ-đề Đạo 
tràng vẫn được quản lý bởi một ủy ban của hai tôn giáo 
như nêu trên. 


***% 


Bồ-đề Đạo tràng ngày nay không còn là một ngôi 
làng hẻo lánh như trước đây. Tại đây, có đây đủ tiện nghi 
như: bưu điện, nhà băng, điện thoại, thư viện, khách sạn, 
phòng trọ, bệnh xá, chợ búa, dịch vụ thông tin, trạm xe 
buýt, trạm cảnh sát, trạm cung cấp điện nước, dịch vụ 
du lịch, tiệm sách và rất nhiều quầy hàng lưu niệm. Du 
khách có thể đi bằng nhiều tuyến giao thông khác nhau 
để đến các địa điểm quan trọng như Delhi, Varanasi, 
Calcatta và Sanchi. 


2. CộI Bồ ĐỀ THIÊNG (H0LY B0DHI TREE) 


Cây bồ đề (Bodii tree) được gọi là “asuafthi”, hoặc là 
cây đa (Pipal, pippali). Theo định nghĩa thực vật học, cây 


BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG: NƠI ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO | 59 


bồ đề là “ficus religiosa” nghĩa là biểu tượng cho trí tuệ và 


` (« 


sự giác ngộ của Đức Phật, nên gọi là “cây giác ngộ, hoặc 
thường được gọi là “cây bồ để. 


Cội bồ đề thiêng có hàng rào đá bao bọc tự nhiên 
là nơi thu hút giới chiêm bái nhiều nhất trong các Phật 
tích, nằm phía tây của tháp Đại Giác, vốn là nơi đức Phật 
đã thiền định 49 ngày và thành tựu đạo quả giác ngộ. 
Cây bồ đề thiêng mà ta chiêm bái ngày nay chỉ là một 
cây con được nhà khảo cổ Cunningham trồng ngay vị 
trí nguyên thủy vào năm 1870 khi ông khai quật và phát 


ó0 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


hiện Bồ-đề Đạo tràng. Cây bồ đề nguyên thủy đã bị vua 
Sasanka theo Ấn giáo chặt phá vào thế kỷ thứ VI. 

Cây bồ đề hiện tại là cây cháu đời thứ 20 của cây bồ 
đề gốc, có tuổi thọ khoảng 100 tuổi. Nhiều người đã bái 
lạy, nguyện cầu, cúng dâng nhiều phẩm vật xung quanh 
bức rào chắn, nơi được xem là biểu tượng của sự giác ngộ 
cao quý. 


3. TÒA KIM CANG (VAJRASANA) 


Tòa Kim Cang nằm giữa tháp Đại Giác và cội bồ đề, 
được phát hiện vào năm 1881, đánh dấu nơi Đức Phật 
đã ngồi thiền định 49 ngày miên mật trong chánh niệm 
bất động và trở thành bậc đại giác ngộ, bậc minh triết vĩ 
đại nhất hành tinh. 


Đại đế A-dục có công lớn trong việc xây dựng Tòa 


BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG: NƠI ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO | ó1 


Kim Cương bằng loại đá quý màu xám, có chiều dài 
2,38m (7 feet 10 inches), chiều rộng 1.4m (4 feet 7,Š 
inches), chiều dày khoảng 0,15m (6 inches). Mặt trên 
và xung quanh của Tòa Kim Cương có khắc các hoa 
văn, công phu và hoàn hảo. Các di chỉ khảo cổ cho 
thấy dưới nền của Tòa Kim Cương là cục đất nung có 
nhiều đồ đất, đá và vàng, góp phần xác định niên đại 
của Đại tháp. 


Theo các nhà tâm linh, Tòa Kim Cương là vật thiêng 
liêng ở Bồ-đề Đạo tràng, vì nó được xem là trung tâm 
năng lượng tuệ giác của vũ trụ. Chính tại nơi này, đất 
Phật đã giác ngộ. Rào chắn xung quanh cội bồ đề thiêng 
và bảo tòa kim cương ngăn chặn không cho khách hành 
hương sờ chạm vào cho thấy đây là bảo vật cần được giữ 
gìn và tôn thờ. 

4. ĐƯỜNG THIÊN HÀNH CỦA PHẬT, CANKAMANA 


62.Ì SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Bên cạnh về hướng Bắc của cội bồ đề thiêng là nơi ghi 
dấu địa điểm đức Phật đi thiền hành sau khi thành đạo. 
Những bức chân tĩnh, từng bước nở hoa sen của ngài đã 
được ghi dấu bằng các bệ sen đá thật tinh xảo. Tương 
truyền, ngài đã bước mười tám bước từ đông sang tây. 
Ngày nay, 18 bệ sen đá được sắp thành hai hàng, một 
hàng đặt trên bục cao và một hàng đặt song song bên 
dưới. Khách hành hương thường thiền hành dọc theo 
các bệ sen này để trải nghiệm thiền quán. 


5. RÀ0 CHẮN 


Các rào chắn bằng đá hồng xám được dựng xung 


quanh điện thờ của đại đế A-dục, tòa Kim Cang và cây 
bồ đề thiêng. Theo mỏ-típ hình tượng và nghệ thuật, ta 
có thể đoán rằng rào chắn này đánh dấu thời kỳ đầu của 


BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG: NƠI ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO | 63 


nghệ thuật Phật giáo tại Ấn Độ. Hai hình ảnh quan trọng 
nhất được khắc trong rào chắn là hình vua Đế-thích dưới 
hình thức Brahmin Santi và hình thần mặt trời cưỡi ngựa. 


6. THÁP ĐẠI GIÁC NGỘ 


Công trình được 
ghi nhận là cổ xưa nhất 
_ và quan trọng nhất về 
phương diện kiến trúc 
tại Bồ-đề Đạo tràng 
là ngôi Tháp Đại Giác 
Ngộ, cao ŠSŠm, được 
xây dựng bên cạnh 
¡ bảo tòa Kim Cương 
vào năm 260 'ITL. 


Theo nhà khảo 
cổ học Cunningham, 
ngôi bảo tháp Đại 
Giác Ngộ nguyên 
thủy do chính đại đế 
5 A-dục sắc dựng vào 
thế kỷ III TTL để kỷ 
niệm nơi đức Phật 
thành đạo. Trong khi 
theo nhà nghiên cứu 
- Barua, ngôi tháp mà 
+ ta hiện được dựng sau 


64 | SỔ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


khi ngài Pháp Hiển chiêm bái Bồ-đề Đạo Tràng, có thể 
được xây dựng cách đây vào thế kỷ thứ VI hoặc thứ VII 
TL. Vì trong bút ký hành hương của ngài Pháp Hiền 
không thấy đề cập đến sự hiện hữu của tháp này. Điều 
này có thể hiểu hoặc là ngôi tháp nguyên thủy không có 
gì đặc biệt để thu hút những người hành hương, hoặc là 
nó chưa có mặt lúc đó. Đến năm 637, khi ngài Huyền 
Trang chiêm bái Bồ-đề Đạo Tràng, thì tháp này mới 
được giới thiệu đến. 

Từ thế kỷ XIH-XVIH, tháp Đại Giác Ngộ bị quên 
lãng cùng với số phận bi đát của Phật giáo Ấn Độ, 
khi Hồi giáo ngự trị tại Ấn Độ. Lần trùng tu gần nhất 
do công của vua Miến Điện, đại vương Kyanzitha, cử 
phái đoàn kiến trúc sư của ông sang Ấn Độ vào cuối 
thể kỷ XIX. Với sự đóng góp to lớn của các những 
nhà chuyên môn Anh quốc, các Phật tử Miến Điện, 
Tích Lan và Tây Tạng, ngôi tháp đã được trùng tu như 
nguyên thủy. 

Tháp 9 tầng, hình chop như kim tự tháp có chiều cao 
khoảng 5m (170 feet), mỗi cạnh dài 15m. Ở bốn góc 
tháp chính còn có 4 tháp nhỏ, vốn thu nhỏ tỉ lệ của tháp 
chính. Trong nhiều thế kỷ, tháp này đã trở thành mô 
hình kiến trúc lý tưởng về tháp Phật giáo tại các nước 
Phật giáo Nam tông ngoài Ấn Độ. 

Mỗi mặt tháp có khác hình Phật và Bồ-tát của Đại 
thừa, trong đó, mô-típ tượng thiển định, xúc địa và 


BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG: NƠI ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO | 6Š 


chuyển pháp luân tượng trưng cho cuộc đời tu đạo, nhập 
thế và hoằng hóa của đức Phật, là nổi bậc nhất. 


Bên trong tháp là tượng Phật Thích-ca bằng ngọc, 
mạ vàng, trong tư thế xúc địa, hướng mặt về phía đông, 
ghi dấu nơi đức Phật đã thành đạo. Tượng được tạc vào 
năm 380 sau Tây lịch có kiến trúc đặc biệt, mà gần đây 
tượng Phật ngọc triển lãm tại Việt Nam năm 2008 là một 
mô phỏng thành công. Nhiều đoàn hành hương khi bái 
viếng, đã thỉnh những chiếc y vàng với chất liệu quý giá 
dâng cúng lên tượng Phật. Cứ khoảng 1S-30 phút, vị sư 
trông coi đại tháp thỉnh y xuống, đồng thời, dâng y mới 
của các đoàn khác đến bái viếng. 

Nhiều đoàn hành hương đã dừng chân tụng các bài 
kinh theo tiếng mẹ đẻ để tưởng niệm nơi thiêng liêng 
nhất này. Sau đó, đi thiển hành quanh tháp thiêng từ 3 
đến 7 vòng theo chiều kinh đồng hồ. Sau đó, họ ngồi 
xung quanh cội bồ đề để thiền quán hoặc tụng niệm, 
hoặc nghe pháp. 

Tháp đại Giác Ngộ là di sản văn hóa và tâm linh quan 
trọng nhất của Phật giáo. Hằng năm, hàng ngàn phái 
đoàn Phật giáo quốc tế và triệu triệu du khách khắp 
nơi đã đến Bồ-đề Đạo tràng trải nghiệm đời sống tâm 
linh. Đây là nơi các phái đoàn dừng chân lâu nhất trong 
chuyến chiêm bái. Tại đây, quanh năm suốt tháng, các tu 
sĩ Phật giáo Tây Tạng ngày đêm lễ bái và trì kinh. Các phái 
đoàn luân phiên đốt nến cầu nguyện hòa bình thế giới. 


66 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


7. CÁC TRỤ ĐÁ VUA A-DỤC 


Về xuất xứ, trụ đá Asoka bị gãy đầu được trang trí tại 
tháp Sujata. Vào thập niên 1800, trụ đá được chuyển 
đến ngã tư Gol Pather ở Gaya. Vào năm 1956 được dựng 
trước hồ rắn Muchalinda. 


Quanh trụ có khắc các chữ Brahmi đánh dấu nơi đức 
Phật thành đạo. Ngoài ra, còn có ba trụ đá nhỏ do vua A 
Dục dựng ngay cổng ra vào của đại tháp. 


8. BẢY TUẦN LỄ ĐẦU CỦA ĐỨC PHẬT 


Theo kinh điển Đại thừa, ngay sau khi thành đạo dưới 
cội bồ đề thiêng, đức Phật bắt đầu con đường hoằng hóa 
với bài Kinh Hoa Nghiêm cho các vị Bồ-tát ở các hành 
tinh khác. Theo văn học Pali, sau khi thành đạo, đức Phật 
đã trải qua 7 tuần lễ trải nghiệm an lạc sâu lắng của niết- 
bàn tại khu vực xung quanh cội bồ đề. 


_ I. Tuần lễ thứ nhất: 
n au khi tắm ở hồ Sakra, 
œŒ€. Dức Phật ngồi bất động 

— dưới cội bồ đề thiêng 
¿ để trải nghiệm sự an 
` lạc tuyệt đối của Niết- 
bàn, trạng thái không 
còn khổ đau mà trước 
ngài, chưa từng được ai 


khám phá và giảng dạy. 


BỔ ĐỀ ĐẠO TRÀNG: NƠI ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO | 67 


2. Tuần lẽ thứ hai: Rời 
cội bồ đề khoảng vài 
chục mét, đức Phật đứng 
tại tháp Animeslochana 
lặng nhìn chăm chú về 
cây bồ đề với lòng biết ¡ 
ơn vô hạn vì sự che chở 
của cây cho ngài trong § 
suốt 49 ngày thiền quán. 

3. Tuần lẽ thứ ba: Đúc c3 
Phật đi kinh hành tới b ` 
lui về phía bắc của đại _` 


....— 
=4 \ 


v 


tháp Giác Ngộ. Đoạn 


đường ngắn được xem 
là thiêng liêng này được 
đánh dấu bằng 18 đóa 
sen nâng gót ngài, tượng 
trưng cho sự an lạc trong 
từng bước hoa sen độ đời. Ngày nay, trụ Chankramenar 
được dựng trước bệ chữ nhật bằng xi-măng dài 53 feet 
(khoảng 18,2 mét), rộng 3 feet, 6 inches và cao 0,9 mét, 
với bệ 18 hoa sen đá được trang trí rất đẹp mắt. 


4. Tuần lẽ thứ tư: Đức 
Phật ngồi thiển tại ngôi 
đến Ratnagraha (không 
có mái che) quán chiếu 


ó8 | SỔ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


về lý duyên khởi thuận và nghịch, theo công thức: “ Cái này 
có tạo tiên đề cho cái kia có; cái này không dẫn đến sự không 
hiện hữu của cái khác. Lúc ấy, toàn thân ngài tỏa ra các vầng 
hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. 

Š. Tuân lễ thí năm: 
Đức Phật ngồi dưới 
cây Ni-câu-đà (Ajapala 
Nigrodha) thuyết giảng 
cho hai thương gia Bà-la- 
môn về hạnh nghiệp và 
đạo đức tạo thành một 
Bà-lamôn, chứ không 
¡phải huyết thống và định 
mệnh. 

6. Tuân lẽ thí sáu: Từ 
cây Ajapala, đức Phật 
đến ngồi thiền ngoài trời 


bất chấp mưa gió. Lúc 
đó, rồng mù Muchalinda 
đã quấn lấy toàn thân 
đức Phật để che chở cho 
ngài. Nơi này được gọi là 
Rồng mù Muchailinda. 


Ngôi làng Mocharin về 
hướng nam của tháp Đại Giác khoảng 1,6km (1 dặm) sở 
dĩ có tên gọi đó là do bắt nguồn từ tên gọi của rồng mù 
Muchilinda. 


BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG: NƠI ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO | 69 


7. Tuân lẽ thú bảy: Đúc 9 
Phật ngồi trong chính 
niệm dưới cây Rajyatana 
và giáo hóa hai vị thương 


gia Bà-la-môn là Tapussa 
(Đế-lê-phú-bà) và 
Balluka (Bạt-lê-ca), đến , 
từ Utkala, nay là bang 


ị : % 
Orissa. Tại đây, đức Phật , 


thành lập Nhị Bảo, đức Phật và Giáo pháp. 

Tại đây, sau khi quán sát nhân duyên, đức Phật quyết 
định rời Bồ-đề Đạo tràng, đến vườn Nai ở Sarnath 
(Isipatana), cách đó khoảng 250km để hóa độ năm 
người bạn đồng tu. 


9. QUẦN THỂ THÁP VÀ TU VIỆN 


Trong các Phật tích tại Ấn Độ, có thể nói, nơi còn 
nhiều ngôi tháp lớn nhỏ như một quần thể trải là nhóm 
tháp trong khuôn viên tháp đại Giác Ngộ. Các tháp này 
có kiến trúc đa dạng, được kiến dựng và trùng tu trải qua 
nhiều thời đại. Các tháp được bố trí trong khu đất hình 
chữ nhất, bao bọc tháp Đại Giác Ngộ, tạo sức thu hút đặc 
biệt đối với các du khách. 

Tương truyền rằng sự có mặt của quần thể tháp 
này là do các vị vua, hoàng tử và giới quý tộc ở khắp nơi 
(Jambuduiipa) và các vị lãnh đạo Phật giáo đã xây dựng các 
tháp này trước khi phát nguyện cho các Phật sự và quốc sự 


70 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


quan trọng, mong sự thành tựu mỹ mãn và hồi hướng công 
đức đến tất cả chúng sinh. Trên một số tháp có tạc những 
hóa thân đa dạng của bồ-tát Quán Thế Âm (Avolokitesuara). 


Theo ký sự của ngài Pháp Hiển, xung quanh tháp Bồ- 
đề Đạo tràng có 3 tu viện lớn, nơi các vị Tăng sĩ đã từng 
sinh hoạt tâm linh và hoằng hóa trải qua nhiều thế kỷ. Các 
tu viện này ngày nay chỉ là các nền đá vụn, đổ nát, do quân 
Hồi giáo tàn phá. Một trong ba tu viện xưa có tên là tu viện 
Đại Bồ-đề do vua Simhala Tích Lan xây dựng. Bọc theo tu 
viện là các phòng lớn 3 lâu và các tháp nhỏ, vốn một thời 
được điêu khắc công phu và trang hoàng lộng lẫy. 


BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG: NƠI ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO | 7l 


10. VIÊN BẢ0 TÀNG VÀ CHÙA QUỐC TẾ 

Ngày nay, Bồ-đề Đạo tràng ngoài ngôi tháp Đại Giác, 
nơi thu hút hàng triệu khách hành hương, còn được biết 
đến là nơi có nhiều chùa chiền tự viện của các nước Phật 
giáo trên thế giới. Viện Bảo tàng khảo cổ Bồ-đề Đạo 
tràng nằm phía tây tháp khoảng hơn Ikm, là nơi trưng 
bày các tượng Phật, Bồ-tát và pháp khí vốn được khai 
quật tại khu vực Bồ-đề Đạo tràng. Số lượng du khách 
tham quan Viện bảo tàng không nhiều lắm. 

Tại đây còn có nhiều chùa viện, thể hiện văn hóa và 
phong cách nghệ thuật của các nước Phật giáo thế giới 
như Nhật Bản, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, 
Taiwan, Trung Hoa, Việt Nam, Nepal, Tây Tạng, Ấn Độ, 
Bangladesh, Bhutan, Sikim. 

Chùa Phật giáo Thái Lan 

Chùa Thái được chính phủ hoàng gia Thái Lan xây 
dựng vào năm 1957 là ngôi chùa lớn nhất tại Bồ-đề Đạo 
tràng. Chùa được trùng tu vào năm 1970-1972. Trong 
chánh điện, có tượng Phật bằng vàng đẹp và quý giá. 

Chùa Phật giáo Nhật Bản 

Có hai ngôi chùa Phật giáo Nhật Bản tại Bồ-đề Đạo 
tràng, thu hút lượng du khách khá đáng kể. Một ngôi 
được Hiệp hội Liên hữu quốc tế Nhật Bản khánh thành 
năm 1973 và ngôi còn lại nằm sát bên ngôi thứ nhất, được 
Hội Daijokoyo khánh thành năm 1983. Tượng đại Phật 


72 | SỔ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


của Phật giáo Nhật Bản làm bằng đá hoa cương màu nâu, 
hai bên trái phải có tượng của 10 đại đệ tử đức Phật, tạo 
ra phong cách nghệ thuật và tín ngưỡng rất đặc biệt. 


Các chùa Việt Nam 


Hiện tại có 3 ngôi chùa của Việt Nam được xây dựng 
tại khu vực Bồ-đề Đạo tràng. Ngôi chùa đầu tiên là Việt 
Nam Phật Quốc tự do Hòa thượng Thích Huyền Diệu 
xây dựng, tọa lạc trên một khu đất rộng 1Š công, giữa 
những ruộng đất bao la, cách Bồ-đề Đạo tràng và khu thị 
tứ 2 km về phía Tây Nam. Chùa có kiến trúc Việt Nam, 
tháp Vạn Phật, Quan Âm các, pháp xá và vườn cây ăn 
trái, đậm đà hương vị Việt Nam tại đất Phật. 

Ngoài ra còn có Trung tâm Tu học Viên Giác do thây 
Hạnh Nguyện và thây Hạnh Tấn xây dựng và khánh 
thành năm 2002; và chùa Linh Sơn do Sư cô Trí Thuận 
xây dựng gần đây. 

11. SÔNG NI-LIÊN-THIÊN 

Sông Ni-liên-thiển (Nerawjara) còn gọi là Lilajan, 
cách thành phố Gaya khoảng 10km về phía Nam, cách 
tháp Đại Giác khoảng 180m, là nơi đức Phật đã tắm 
và phát nguyện trước khi ngồi thiền định dưới cội bồ 
đề. 

Sông rộng Ikm, chỉ có nước chảy vào 3 tháng mùa 
mưa Ấn Độ, khoảng tháng 9-11 dương lịch. Do không 
có nhu cầu nạo vét lòng sông, sông Ni-liên-thiển như 


BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG: NƠI ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO | 73 


một bãi cát trắng trong các tháng còn lại. Du khách khó 
hình dung đây là một con sông đúng nghĩa. 

Tương truyền, lúc Bồ-tát Tất-dạt-đa phát nguyện tu 
trì, nước sông chảy xiết. Ngài đặt cái bát xuống nước theo 
chiều ngược dòng và phát nguyện rằng nếu con đường 
trung đạo mới khám phá có khả năng dẫn đến sự giác 
ngộ toàn mãn thì chiếc bát sẽ chảy ngược dòng nước. 

Quả thực như ước nguyện, chiếc bát ngược dòng 
tượng trưng cho chánh đạo mới khám phá đi ngược lại 
với các giả định chân lý trước đây của Bà-la-môn giáo và 
các truyền thống Sa-môn. 


Cầm bó cỏ trên tay, Bồ-tát lội sang sông Ni-liên- 
thiền, trải cỏ Kusa dưới cội bồ đề và đã trở thành bậc 
chánh đảng chánh giác sau 49 ngày thiển quán. 


74 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


LÀNG SUJATA 


Từ bỏ khổ hạnh lâm, sa-môn Cồ-đàm tiến về Gaya, 
cách đó khoảng 25km, khoảng 4Š phút lái xe. Vì kiệt 
sức, sa-môn Cồ-đàm đã ngất xỉu ở làng Sujata. Thôn nữ 


Sujata tình cờ ngang qua, liền cho ngài uống bát cháo 
sữa (milk rice). Không lâu sau đó, ngài tỉnh lại. Điều này 
đã khiến cho năm người bạn khổ hạnh từ bỏ ngài vì nghĩ 
rằng ngài đã bỏ đường tu. Bồ-tát Tất-đạt-đa phải một 
mình tiếp tục tìm cầu chân lý. 

Ngôi làng Sujata mang tên nàng Sujata, có nghĩa đen 
trong tiếng Sanskrit là “cô gái nhà lành” hay “người mang 
may mắn,” cách sông Ni-liên-thiển (Nữranjana) khoảng 
2km về hướng Nam. 

Tại đền Sujata dâng sữa, có tượng đức Phật ngồi và cô 
Sujata dâng sữa theo phong cách dân gian, rất đơn giản. 
Khách hành hương phải đi bộ trên đường ruộng khoảng 
2 km từ chỗ đậu xe mới đến được nơi này. 


Mặt sau của đền Sujata này, cư dân địa phương 


BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG: NƠI ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO | 7Š 


đã dựng thêm một đền thờ Sujata nhỏ hơn để thu 
hút khách hành hương cúng dường. Bên trái đền (từ 
ngoài vào) là trung tâm nuôi trẻ mồ côi, thu hút sự cúng 
dường của bá tánh. Phía trước đường vào đền Sưjata là 
ngôi chùa Ấn Độ giáo to lớn hơn nhiều lần, lấn át khu di 
tích quan trọng. 


THÁP SUJATA 


Cách đó vài cây số, đi từ hướng sông Ni-liên-thiển là 
phế tích tháp Sujata, tương truyền, được xây dựng trên 
nền nhà của Sujata (Sujata Kuii). 


Tháp được xây vào khoảng thế kỷ II TL. Từ thế 


76 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


kỷ HI ITL đến cuối thế kỷ XVIH, có trụ đá Asoka trang trí. 
Vào năm 1880, trụ đá Asoka được chuyển đến ngả tư Gol 
Pather và năm 1956 được chuyển đến Bồ-đề Đạo tràng. 


Tháp được khai quật vào những năm 1973-1974 và 
2001-2006. Khi khai quật, các nhà khảo cổ tìm thấy bảng 
đá thế kỷ VHI-IX ghi hàng chữ “Deuapala Rajasya Sujata 
Griha” có nghĩa đen là “Nhà Sưjata do Vua Devapala 
[xây |” đánh dấu nơi ở của Sujata được đức vua Devapala 
sắc dựng tháp này vào thế kỷ IX. 


Đây là tháp hình tròn, to lớn, đỉnh tháp và xung 
quanh tháp không còn nguyên vẹn, được dựng lên để 
tưởng niệm công lao Sujata cứu mạng đức Phật. Nếu 
không có nàng, có lẽ ta chỉ biết đến một sa-môn Cồ- 
đàm chết do ép xác và tu sai phương pháp. Sujata vì thế 
được tôn trọng như người đã giúp cho bồ-tát Tất-đạt-đa 
trở thành bậc giác ngộ. 

Ngày nay, nơi đức Phật nhận bát cháo sữa của 
Sujata vẫn còn gốc cây và tảng đá khoảng 1,82m (6 
feet) và cao khoảng 0,6m (2 feet). Tại đây, Phật đã 
nhận từ một già làng bó cỏ Kusa, một loại cỏ đặc biệt, 
mềm mại, không ngứa, có thể giúp hành giả ngồi thiền 
định trong an tường. Khi đến cội bồ đề, bồ-tát Cồ-đàm 
trải cỏ Kusa ngồi xoay mặt vê hướng đông suốt 49 ngày 
cho đến lúc giác ngộ. 


KHỔ HẠNH LÂM (DUNGESWARI) 


Không thỏa mãn với những hạnh phúc thế gian, mà 


BỔ ĐỀ ĐẠO TRÀNG: NƠI ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO | 77 


đỉnh cao nhất là hạnh phúc của một vị vua tương lai 
của dân tộc Sakya, thái tử Si-đạt-ta rời bỏ vương thành 
Ca-tỳ-la-vệ, đến Vaishali học thiển với đạo sư Arala 
Kalãma và đạo sư Uddaka Rãmaputta. Sau khi chứng 
đạt thiển định như hai vị thầy, sa-môn Cồ-đàm sớm 
nhận ra rằng đây là không phải là chân lý tối thượng 
mà ngài đang tìm kiếm nhằm kết thúc khổ đau cho 


nhân loại. 


Rời Vaishali, sa-môn Cồ-đàm đến tu tại núi khổ 
hạnh (Dungeswari) thuộc khu Pragbodhi. Tại đây, ngài 
và năm đạo sĩ (Ãjnãta Kaundinya, Ashvajit, Mahänama, 
Bhadrika và Vãshpa) cùng tu ép xác khắc nghiệt với niềm 
hy vọng sẽ đạt được giác ngộ. 


78 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Sau gần ó năm sai lầm về phương pháp hành trì, Sa- 
môn Cồ-đàm nhận ra rằng khổ hạnh không phải giải 
pháp của các bế tắc kiếp người. Sự hành xác chỉ tạm thời 
làm cho hành giả có cảm giác không còn ham muốn dục 
lạc thế trần, nhưng từ trong sâu thẳm của vô thức, khát ái 
vẫn còn rình rập, níu kéo. Chỉ có con đường trung đạo, 
từ bỏ hưởng thụ và khổ hạnh, mới có thể giúp hành giả 
tìm ra giải pháp tâm linh cao thượng cho mình và người. 

Trong hang khổ hạnh có tượng Phật khổ hạnh, da bọc 
xương, rất ấn tượng. Tượng ngồi tư thế thiển định, cao 
khoảng 1,2m. Hang động tối om, cao khoảng 2m, rộng 3m, 
đài khoảng 4m. Khách hành hương chỉ thắp các ngọn nến 
lung linh, không đốt nhang bên trong, để tưởng niệm nơi 
đức Phật đã trải qua sáu năm dài ép xác. Khách hành hương 
chỉ có thể vào trong lễ bái mỗi đợt khoảng 4 người. 

Bên phải hang khổ hạnh có chùa nhỏ của Phật giáo 
Tây Tạng được xây dựng gần đây. 


***% 


3 
SARNATH 
NƠI ĐỨC PHẬT CHUYÊN PHÁP LUÂN 


1. KHÁI QUÁT VỀ BA-LA-NẠI 


Varanasi hay Baranasi được phiên âm là Ba-la-nại là 
kinh đô của nước Kasi cổ đại. Tiếp giáp với sông nhánh 
của sông Hằng là Varna và Asi, khoảng 12km phía dưới 
Allahabad về bờ bắc sông Hằng, Ba-la-nai là một trong 
sáu kinh đô có ảnh hưởng nhất thời Phật. Các kinh đô 
còn lại là Campa, Rajagaha (Vương Xá), Savatthi (Xá 
Vệ), Saketa và Kosambi (Kiều Tát La). 


Ba-la-nại (Sarnath) không chỉ là một trong những 
trung tâm Phật giáo nổi tiếng tại Ấn-độ, cách thành phố 
Varanasi khoảng 10 km thuộc bang Uttar Pradesh, mà còn 
là trung tâm hành hương của Ấn-độ giáo và các sinh hoạt 
tín ngưỡng sắn liền với sông Hằng huyền bí. 


Ba-la-nại là trung tâm thương mại và công Mã 
nghệ quan trọng thời cổ, bằng đường bộ lãn [M1 


79 


S0 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


đường sông. Ba-la-nai nổi tiếng với các loại lụa sang 
trọng, vải vóc đặc biệt, tranh thêu và các mặt hàng thủ 
công mỹ nghệ. Các trung tâm giáo dục của Ba-la-nai đã 
thu hút các hoàng tử và giới Bà-la-môn không thua kém 
gì trung tâm Takkasila nổi tiếng thời bấy giờ. 

Sau khi chứng đạo tại Bồ-đề Đạo tràng, đức Phật đến 
vườn Nai tuyên thuyết bài pháp đầu tiên nhóm năm đạo 
sĩ khổ hạnh Kiều-trần-như, vận chuyển bánh xe chánh 
pháp mầu nhiệm (Maha-Dharmachakra pravartan). 
Giáo pháp này được gọi là con đường trung đạo, xa lánh 
hai cực đoan khổ hạnh ép xác và hưởng thụ khoái lạc. 


2. VƯỜN NAI (MIGADAYA) 


SARNATH: NƠI ĐỨC PHẬT CHUYERN PHÁP LUÂN | hãi 


Vườn Nai hay Lộc Uyển tại Sarnath nằm trong khu 
vực lsipatana, hay Risipatana, là địa điểm lịch sử quan 
trọng đối với sự thành lập Tăng đoàn Phật giáo và tuyên 
thuyết bài pháp đầu tiên của đức Phật. Vườn Nai cách 
tháp Dammek khoảng 0.8km về phía bắc và cách tháp 
Chaukundi khoảng Ikm về phía nam. 


Ngày xưa, đây là khu rừng sinh thái rất đẹp, có nhiều 
giống nai quý hiếm. Ngày nay, chính phủ Ấn Độ phục 
dựng lại khu vườn Nai lịch sử này. Khách hành hương 
không ai không đến thăm và cho nai ăn bằng các thực 
phẩm thông dụng của chúng, được các em trai bán trong 
khu vực này. 


Isipatana là địa danh gắn liền với các bậc hiền thánh 
(rishi). Trong thời Phật, vì không gian yên lắng, xanh 
tươi, đây là điểm tâm linh lý tưởng của các du sĩ tôn quý 
thuộc các tôn giáo khác, đồng thời cũng là đạo tràng 
quan trọng của Tăng sĩ Phật giáo. lầm quan trọng của 
địa điểm này không phải do nó gắn liền với các vị cổ 
thánh, mà vì đây là thánh địa được đức Phật tuyên giảng 
bài kính Đại Chuyển pháp luân và Kinh Vô ngã tướng 
hướng dẫn năm anh em Kiều-trần-như trở thành các bậc 
A-la-hán đầu tiên. 

Mùa hạ đầu tiên sau khi thành đạo, đức Phật đã cư 
trú ở vườn Nai. Tại đây, Phật hóa độ thương gia Da-xá 
(Yasa), sau đó, tiếp tục hóa độ những người bạn của 
Yasa. Sự có mặt của 60 vị thánh đầu tiên này đã góp phần 


§2.| SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


làm cho chánh pháp của Phật lan truyền rất nhanh trong 
thế giới tâm linh Ấn Độ lúc bấy giờ. 

Isipatana còn là nơi năm trăm vị Độc giác Phật đã 
thiểền quán, chứng đắc và nhập niết-bàn. Từ năm 1891, 
đại đức Anagarika Dharmapala, nhà cải cách Phật giáo ở 
Ấn Độ, đã nõ lực phục hưng thánh địa này. 


3. THÁP CHUYỂN PHÁP LUÂN (DHAMEK STUPA) 


SARNATH: NƠI ĐỨC PHẬT CHUYERN PHÁP LUÂN | 83 


Dhamek còn viết là Dhameka, Dhamekh và 
Dhamekha trong tiếng Pali có nghĩa là Pháp Nguyện. 
Tên phổ biến của tháp là Dhamekha. Tháp Dhamek là 
công trình nổi bật nhất tại Sarnath, trải qua 6 lần trùng 
tu. Tháp hiện trạng do đại đế A-dục kiến dựng vào năm 
234 TTL, đánh dấu sự truyền bá thông điệp trí tuệ của 
đức Phật tại vườn Nai. Khi viếng tháp này vào năm 640, 
ngài Huyền Trang ghi nhận rằng có khoảng 1.500 vị Tỳ- 
kheo tu học tại đây. 


Tháp này có cấu trúc hình tròn trụ, cao 43.6m với 
đường kính ở nền tháp 28m, nửa bằng đá, nửa bằng 
gạch. Diện tích tháp được làm lớn vài lần đến thế kỷ XII 
thì giữ nguyên. Các nhà khảo cổ cho rằng tháp nguyên 
thủy có thể chỉ làm bằng gạch đỏ. 

Về sau, tháp được lát đá vào ở mặt ngoài, thành 8 cánh 
sen đặc sắc, tạo thêm dáng vẻ uy nghiêm và sang trọng. 
Trên đỉnh tháp là bánh xe chánh pháp gồm có 24 căm xe. 


Trong các Phật tích, tháp này có kiến trúc đặc thù và 
khác hẳn với tất cả tháp truyền thống khác. Phần giữa và 
phần dưới của tháp là các kiểu kiến trúc chạm trổ với các 
loại hoa văn đa dạng và đặc biệt hiếm thấy. 

Cạnh hướng nam của tháp Dhameka là ngôi đền của 
Kỳ-na giáo và phía đông là chùa Mulgandhkuti mới. 

Các đoàn hành hương thường dành thời gian chiêm 
bái tháp, tụng kinh, kinh hành, niệm Phật, thiển quán 
xung quanh tháp từ sáng sớm cho đến khi mặt trời lặn. 


4 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


4. THÁP XÁ-LỢI PHẬT (DHARMARAJIKA STUPA) 

Về hướng tây bắc của đường đi, du khách nhìn thấy 
một mô đất cao, với gạch lỏm chỏm, được các nhà khảo 
cổ xác định đó là vết tích của tháp Dharmajajika. 


LÊ TÔ (To 2cgo A9 so l2 260 AE: 
)““ TA x2 2400 
322/165(2- .Á-" (M' -Â0/ ` dhC 041546712" 


Tháp Dharmarajika (ÿš-†-JZfš1iR) được xây dựng 
lần đầu, ngay sau khi đức Phật nhập vô dư niết-bàn nhằm 
tôn thờ xá lợi của đức Phật. Tháp được trùng tu ít nhất 6 
lần. Mỗi lần trung tu đều mở rộng và cao hơn. Tháp hiện 
trạng ngày nay được đại đế Asoka xây dựng vào triều đại 


SARNATH: NƠI ĐỨC PHẬT CHUYERN PHÁP LUÂN | 8Š 


Mauryan (304-232 TTL) bằng gạch đỏ, có đường kính 
13.49m, cao khoảng 61m. 

Tháp này có hình dạng nguyên thủy giống tháp 
Sanchi trong tháp có tôn trí xá lợi của đức Phật. Vào năm 
1794, tháp đã bị ông Babu Jagat Singh, một vị bộ trưởng 
của vua xứ Ba-la-nại phá hủy để lấy gạch xây khu kiều 
dân mang tên ông Jagatgan]. 

Trong quá trình phá hủy tháp, ông phát hiện cái tráp 
đá trong đó có cái tráp cẩm thạch nhỏ hơn, chứa đựng 
“xá-lợi” và một số vàng ngọc. Theo phong tục Ấn Độ 
giáo, Babu Jagat Singh đã tro cốt xuống sông Hằng ở 
Varanasi, chỉ giữ lại các vật quý giá. 

Tráp đá đựng xá lợi hiện đang được trưng bày trong 
viện bảo tàng Ấn Độ ở Kolkata. Tại khu kiểu dân, ông 
Major Kittoe theo yêu cầu của nhà khảo cổ Cunningham 
đã tìm ra một ảnh Phật trong tư thế thuyết pháp, gần 
như hư nát. 


Gần tháp, các nhà khảo cổ tìm thấy các tượng Phật 
trong thế vô úy, Bồ-tát Văn Thù, Quán Thế Âm và cái 
dù bằng đá chạm trổ, làm bằng sa thạch ở Chunar, hiện 
đang trưng bày trong viện bảo tàng Sarnath. Các kiến 
trúc điêu khắc chính được thực hiện tại Mathura rồi 
mang về Sarnath vào thế kỷ thứ I. 


5, CHÍNH ĐIỆN VÀ QUẦN THỂ THÁP 
Ngôi chùa chính hay chính điện cách phía bắc của 


S6 | SỔ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


tháp Dharmarajika khoảng 19m. Tường của chùa bằng 
đá, rất dày. Có nhiều phòng nhỏ ở ba mặt, nhưng tuyệt 
nhiên không có phòng ở hướng đông. 


Các nhà khảo cổ cho rằng ngôi chùa được xây dựng 
và trùng tu qua nhiều triều đại. Các hoa văn trên cửa và 
nền cho thấy chúng được chạm khắc vào thế kỷ XI. 


Các mảnh điêu khắc hoa sen, đầu sư tử và hoa văn có 
phong cách của triều đại Gupta. Tượng nữ thần Bình minh 
'Varahi cũng được tìm thấy trong khu vực gần chùa chính. 


Xung quanh chùa chính có hàng trăm tháp nhỏ nằm 
rải rác ở khu vực bắc-nam và tây, xuất hiện từ thế kỷ thứ 
IX. Có lẽ đây là nơi có nhiều tháp lớn nhỏ nhất so với các 
Phật tích và thăng cảnh Phật giáo tại Ấn Độ. 


SARNATH: NƠI ĐỨC PHẬT CHUYERN PHÁP LUÂN | §7 


6. TRỤ ĐÁ A-DỤC 


Vào năm 1904, trụ đá A-dục không còn nguyên cấu 
trúc được nhà khảo cổ Oertell phát hiện tại phía tây của 
Chánh điện. Các phần gẫy và đỉnh của trụ đá được tìm 
thấy ở tường phía tây của chánh điện. Một số phần còn 
lại của trụ đá không tìm ra được dấu vết. Phần đỉnh trụ 
và bánh xe pháp luân của trụ đá được đánh bóng, hiện 
đang được trưng bày trong viện bảo tàng Sarnath. 


Trụ đá A-dục được xây dựng, nhằm kỷ niệm ngày đại 
đế Asoka thăm viếng tăng đoàn. Hình ảnh sư tử bốn mặt ở 
đỉnh của trụ đá được sử dụng làm huy hiệu của nước cộng 
hòa Ấn-độ hiện tại. Sư tử tượng trưng cho vương triều bền 
vững của vua A-dục và sự tuyên bố giáo pháp của Phật. 


88 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Chiều cao toàn thể của trụ đá khoảng 15m. Đường 
kính của trụ đá khoảng 0,8m. Hiện nay các trụ đá gẫy 
khúc này được dựng âm xuống lòng đất khoảng Im, nằm 
kế cận nhau và được bảo quản bằng một hàng rào sắt với 
mái che bằng xi-măng. 

Trụ đá sa thạch này có ghi chỉ dụ của Vua A-dục bằng 
chữ Brahmi, gồm 11 hàng, hai hàng đầu bị mờ, các hàng 
còn lại rất rõ ràng, với nội dung khuyến khích hàng xuất 
gia tuân thủ giới luật, không nên phá hủy giới pháp dưới 
bất kỳ hình thức nào, đồng thời kêu gọi tinh thần hoà 
hợp tăng đoàn. Trên trụ đá còn có chỉ dụ thuộc thời kỳ 
Kusana của vua Asvaghosa. Một chỉ dụ khác được khắc 
vào thời kỳ Gupta. 


7. TU VIỆN DHARMACAKRAJINA 


Còn được gọi là tu viện Kumaradevi, hay Tu viện 1 theo 
các nhà khảo cổ, Tu viện này được hoàng hậu Kumaradevi 
của vua Kannauji xây dựng. Tường của tu viện được xây 
dựng bằng đá trạm trổ rất đẹp mắt. Ít nhất có hai cổng ra 
vào tu viện. Nhiều nền phòng lớn và nhỏ được phát hiện 
trong khu tăng xá. Tu viện có sân rộng và một giếng nước. 

Có hai tượng nữ thần, có thể là tượng nữ thần sông 
Hằng và sông Yamuna, được tìm thấy ở cổng chính của 
tu viện. Ngoài ra còn có tượng của bồ-tát Quan Âm 
(Avalokifesuara), các tượng Bồ-tát đại thừa và các tượng 
Bà-la-môn như Tara, Marichi, Bhairava, Brahma, Siva và 
Visnu được phát hiện. 


SARNATH: NƠI ĐỨC PHẬT CHUYERN PHÁP LUÂN | 89 


Ngoài ra còn có các tu viện được mặc định bằng các 
con số. Lấy tu viện Dharmacakrajina làm quy chiếu, 
thì tu viện số 2 nằm về hướng tây, Tu viện số 3 nằm về 
hướng đông, Tu viện số 4 nằm gần kể, Tu viện số Š còn 
gọi là tu viện Kittoe (do ông có công phát hiện), Tu viện 
số 6 nằm gần tháp Dhameka, và Tu viện số 7 nằm về 
hướng tây. 


8. THÁP CHAUKHANDI 


Từ Varanasi đi về Sarnath khoảng Ikm và cách ga xe 
lửa (Cantt Railuay Station) khoảng 8km, du khách nhìn 
thấy một trụ bát giác trên đồi gạch đỏ nằm bên trái của 
đường cái. Đó là tháp Chaukhandi, cao khoảng 24m, 
được xây dựng khoảng thế kỷ II-IV. 


90 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Tháp này đánh dấu địa điểm lịch sử, nơi đức Phật 
đi bộ khoảng 250 km từ Bồ-đề Đạo tràng đến gặp lại 
năm anh em Kiều-trần-như sau khi thành đạo, mở ra con 
đường độ sinh, giải phóng khổ đau của đức Phật. 

Trong tháp chỉ thờ một phần cái bát của đức Phật. 
Không hề có xá-lợi, tượng Phật và Bồ-tát được phát hiện. 
Điều này cho thấy đây chỉ là tháp vọng. 

Tháp này không chỉ là một phần quan trọng của 
thánh địa đối với Phật giáo, mà còn được xem là nơi 
thiêng liêng của Ấn giáo và Hồi giáo. 

Đối với người Ấn giáo, tháp này còn có tên là tháp 
Sita Rasoiya, có nghĩa đen là tháp Nhà bếp của thần Sita. 
Người Ấn giáo tin rằng, trong lưu đày, nữ thần Sita đã 
nấu bếp tại đây để phục vụ thần Ram. 

Đối với người Hồi giáo, cấu trúc bát giác ở đỉnh tháp 
là do Đại đế Akbar của triều đại Mughal xây dựng để 
tưởng niệm cái đêm ông ngủ với cha là Humayun vào 
năm 1588, như bia ký bằng chữ Á-rập ghi lại điều này 
trên một phiến đá tại đây. 


Dọc xung quanh tháp là lối đi được bao bọc bởi 
cỏ và các hàng cây xanh. Cổng chính của tháp thường 
đóng. Du khách phải đi cổng phụ. Muốn được chụp 
hình và quay phim tại đây, du khách phải mua vé 
trước, bằng không sẽ có thể bị người giữ cổng hỏi thủ 
tục “đầu tiên”. 


SARNATH: NƠI ĐỨC PHẬT CHUYERN PHÁP LUÂN | 91 


9. CHÙA HƯƠNG (MULAGANDHA KUTY VIHARA) 


Wm— 


FIRIRIB\) 


, 


===ố›| — 


Trong các Phật tích Ấn Độ, có hai chùa Hương. Chùa 
Hương được biết đến nhiều nhất do cư sĩ Cấp Cô Độc 
xây dựng tại Tịnh xá Kỳ Viên, thuộc thành phố Xá-vệ. 
Chùa Hương thứ hai là chùa tại địa điểm lịch sử quan 
trọng nhất, nơi đức Phật chuyển pháp luân. 

Chùa Hương nguyên thủy chỉ còn là nền phế tích 
trong khu vườn Nai, được xây dựng trong triều đại 


92 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Gupta, có lẽ trên nền của hương thất của đức Phật ngày 
trước. Chùa Hương được bao quanh bởi rất nhiều tháp 
lớn nhỏ, đa dạng. Đầu thế kỷ XII, hoàng hậu Kumaradevi, 
vợ của vua Govinda Candra (1114-51) có công trùng tu 
chùa Hương. 


Trong phong trào chấn hưng Phật giáo tại Ấn Độ, đại 
đức Dharmapala người Tích Lan là người có công trùng 
tu chùa Mulagandha Kuty, tạo sự chú ý của thế giới về di 
tích văn hóa Phật giáo đã có thời bị bỏ quên hàng thế kỷ. 

Ngôi chùa Hương mới được khánh thành vào 11-11- 
1931 với sự tham dự của hơn 900 nhân vật Phật giáo thế 
giới, lãnh đạo cao nhất của chính phủ Ấn Độ và Phật giáo. 
Chùa được xây dựng theo kiến trúc Ấn Độ và Tích Lan, 
đánh dấu sự phục hưng của Phật giáo ở Sarnath. Ông 
Willingdong, Vicerory và Toàn quyền Ấn Độ của đế chế 
Anh quốc thời đó đã dâng cúng xá-lợi Phật cho Hội Đại 
giác ngộ Ấn Độ và đại đức Dharmapala tôn thờ tại ngôi 
chùa Hương mới này. Bên trong chùa, các vách tường chùa 
Hương là các bức tranh về cuộc đời của đức Phật, do họa sĩ 
nổi tiếng Nhật Bản là ông Kose-tsu-Nosu thực hiện. 

Ngôi chùa Hương này có vinh dự đón tiếp hàng trăm 
lãnh đạo quốc gia và các nhân vật quốc tế, trong đó, có 
nữ hoàng Elizabeth II, Mahatma Gandhi, toàn quyền và 
tổng thống Tích Lan đầu tiên - Willian Gopallava, các 
tổng thống Ấn Độ như Radhakrishnan, Zail Singh, các 
thủ tướng Ấn Độ như Nehru, Indira Gandhi, Shastri, 


SARNATH: NƠI ĐỨC PHẬT CHUYERN PHÁP LUÂN | 935 


thủ tướng Miến Điện U Nu và đức Dalai Lama cũng như 
tăng thống Phật giáo ở các nước. 
10. HỘI ĐẠI GIÁC NGỘ (MAHAB0DHI S0CIETY) 

Đây là hiệp hội Phật 
giáo đầu tiên trên thế 
giới được thành lập 
nhằm phục hưng Phật 
giáo tại Ấn Độ vào cuối 
thế kỷ XIX đầu thế kỷ 
XX, đồng thời góp phần 
truyền bá Phật giáo khắp Í 
thế giới. 

Hội được đại đức Ñ 
Pháp Hộ (Angarika 
Dharmapala) thành 
lập vào 31-5-1891 tại 
Colombo, trong giai đoạn 
Tích Lan và Ấn Độ dưới 
quyền cai trị của Anh. Trụ 
sở chính và phụ của Hội 
có một tu viện và trường 


Phật học cộng đồng. 
Thành viên của Hội bao gồm đại diện các nước Phật 
giáo như Ấn Độ, Tích Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, 
Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, Nepal, Tây Tạng 
và Bangladesh. 


94 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Sự có mặt của Hội Đại giác ngộ và các hoạt động của 
nó đóng góp khá đáng kể trong phong trào chấn hưng 
Phật giáo Ấn Độ nói riêng và góp phần ảnh hưởng tích 
cực cho phong trào chấn hưng Phật giáo toàn cầu. 

11. VIỆN BẢO TÀNG SARNATH 

Nhờ đề xướng của ông 
John Marshall, lúc đó là 
Tổng giám đốc của Tổng 
cục khảo cổ Ấn Độ, Viện 
bảo tàng Sarnath được 
xây dựng năm 1904 theo 
bảng vẽ kiến trúc của ông 
James Ramson và khánh 
thành năm 1910. 

Là bảo tàng khảo cổ 
lâu đời nhất tại Ấn Độ, 
Viện bảo tàng khảo cổ 
Sarnath có hình thù của 
nửa tu viện (Sangharam), 
hiện đang lưu giữ 6.832 
hiện vật và phù điêu Phật 


giáo, bao gồm Phật và Bồ-tát, được xem là những kiệt 
tác nghệ thuật của Phật giáo được khai quật tại vườn Nai 
(Mrigadava). 


Viện bảo tàng Sarnath có 5 bộ sưu tập (gaÍleries) 
được trưng bày trong 2 dãy nhà, với nhiều hiện vật thuộc 


SARNATH: NƠI ĐỨC PHẬT CHUYERN PHÁP LUÂN | 95 


các triều đại Mauryan, Kusana và Gupta từ thế kỷ 3 TL 
đến thế kỷ 12 sau TL. Khu vực chính giữa và dãy bên 
trái (từ ngoài nhìn vào) trưng bày các hiện vật Phật giáo, 
đang khi dãy bên trái trưng bày các hiện vật Ấn Độ giáo. 
Bên cạnh các tượng Phật trong tư thế chuyển pháp 
luân và tư thế vô úy, nổi bật nhất trong Viện bảo tàng 
Sarnath là huy hiệu sư tử của đại đế Asoka (Lion Capital 
of Ashoka) bằng đá hoa cương và tượng đức Phật ngồi 
trong ấn tướng chuyển pháp luân. Từ năm 1949, khi độc 
lập khỏi đế quốc Anh, nước Ấn Độ đã chọn huy hiệu sư 
tử này là huy hiệu nước Ấn Độ. 
Đây là nơi thu hút nhiều Phật tử và du khách khắp 
nơi trên thế giới trở về tham quan. 


***% 


96 


4 
KUSHINAGAR 
NƠơI ĐỨC PHẬT NIÊT-BÀN Vô DƯ 


1. VÀI NÉT VỀ KUSHINAGAR 


Câu-thi-la (Kushinagar, Kusinagar, Kusinara, Kasia 
và Kasia Bazar) là Phật tích gắn liền sự nhập vô dư niết- 
bàn của đức Phật, thời Phật là một thị trấn nhỏ, lạc hậu; 
nay gần Gorakhpur thuộc đông bắc bang Uttar Pradesh. 


Kushinagar hiện tại cũng chính là Kusavati thời tiền 
Phật giáo và Kushinara thời hậu Phật giáo. Kushinara là 
thủ phủ của Malla, 1/16 tiểu quốc (mahajanpads) thời 
đức Phật. 


Theo lịch sử, đại đế Asoka chiêm bái Kushinagar vào 
năm 260 TTL, đồng thời, xây dựng nhiều tháp (caifyas, 
sfupas). Di tích Kushinagar được mở rộng trong đế 
chế Kushan (khoảng năm 50-241), trong khi [Mien 
Kushinagar chứng kiến thời kỳ vàng son trong # nh nn : 
đế chế Gupta (khoảng năm 320-647). Ilet 


97 


98 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Công trình khai quật Kushinagar do nhà khảo cổ 
Alexander Cunningham tiến hành vào thế kỷ XIX. C.L. 
Carlleyle tiếp tục khai quật vào năm 1876. Vào các năm 
1904-S, 1905-6 và 1906-7, J. Ph. Vogel có công phát hiện 
nhiều di vật Phật giáo quan trọng khác. 


2. ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT-BÀN 


1H) 


¿Í 


| 
HH 


Vào mùa an cư cuối cùng tại Vaishali, đức Phật tuyên 
bố rằng ngài sẽ nhập niết-bàn vô dư tại Kushinagar khi 
ngài tròn 80 tuổi, hoàn tất sứ mệnh truyền bá chân lý và 
đạo đức, khải mê, khai ngộ, giúp nhiều người giác ngộ, 
giải thoát. 


Giữa rừng cây Ta-la, bên bờ sông Hiranyavati thuộc 
Kushinagar, đức Phật nằm nghiêng bên phải, chân trái 
áp lên chân phải, trong tư thế chánh niệm, làm chủ toàn 
thân, rồi nhắc nhở: “Này các đệ tử, tất cả pháp hữu vi đều 


KUSHINAGAR: NƠI ĐỨC PHẬT NIẾT-BÀN VÔ DƯ |99 


0ô thường. Hãy tinh tấn, chớ đừng buông lung”. Nói xong, 
đức Phật nhập vào thiền định và vô dư niết-bàn. 

Lễ hỏa thiêu đức Phật được cử hành trọng thể tại 
Mukut Bandhan (Rambhar), tại đây, ngôi tháp lớn được 
xây dựng, về sau được đại đế A-dục trùng tu. 

Sau lễ hỏa thiêu, dưới sự điều phối của Bà-la-môn 
Dona, toàn bộ xá-lợi của đức Phật được phân thành 8 
phần, chia đều cho 8 vua trị vì 8 vương quốc miền Bắc 
Ấn Độ để xây tháp đá tôn thờ. Tám vương quốc được 
vinh dự nhận xá-lợi của Phật gồm: 

1) Vua A-xà-thế (Ajafasaffu) nước Ma-kiệt-đà (Magadha), 

2) Bộ tộc Licchavi của vương quốc Tỳ-xá-ly (Vaishali), 

3) Bộ tộc Thích-ca (Sakya) của Ca-tỳ-la-vệ (Kapilauatthu), 

4) Bộ tộc Bulias của vương quốc Allakappa, 

Š5) Bộ tộc Koliyans của vương quốc Ramagama, 

6) Bà-la-môn ở Vethadipa, 

7) Bộ tộc Malla ở Pava, 

8) Bộ tộc người Malla ở Kushinagar. 

Đến thế kỷ III 1L, các xá-lợi Phật được đại đế Asoka 
phân chia và tôn thờ trong 84.000 tháp do ông sắc dựng. 
Ngày nay các xá-lợi xương của Phật được tôn trí trong 
nhiều tháp khắp nơi trên thế giới. 


100 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


3. CHÙA NIẾT-BÀN (PARINIRVANA TEMPLE) 


Nổi bật nhất tại Kushinagar là tháp Đại Bát-niết-bàn 
(Pariniruana Sfupa), thường được người Việt Nam gọi 
là chùa Đại bát Niết-bàn (Mahapariniruana Temple) hay 
chùa Niết-bàn (Nữwana Tempile), nơi tưởng niệm đức 
Phật trút hơi thở cuối đời vào năm ngài tròn 80 tuổi. 

Đại đế Asoka xây dựng chùa Niết-bàn vào thế kỷ thứ 
III nhằm kỷ niệm nơi dừng chân cuối cùng của đức Phật. 
Các vua Ấn giáo trong triểu đại Gupta (thế kỷ IV-VI) 
có công mở rộng chùa Niết-bàn và tổng thể khu di tích. 
Chùa bị bỏ hoang phế vào khoảng năm 1.200 khi quân đội 
Hồi giáo xâm chiếm, tàn phá và sát hại người Phật giáo. 


KUSHINAGAR: NƠI ĐỨC PHẬT NIẾT-BÀN VÔ DƯ | I0I 


Chùa Niết-bàn có kiến trúc đặc thù, chỉ có một tòa 
nhỏ, được xây lớn vào khoảng thế kỷ V và được cộng đồng 
Phật giáo Miến Điện bảo trợ trùng tu vào năm 1927 với 
kiến trúc đặc biệt. Chùa Niết-bàn với diện mạo hiện nay do 
Chính phủ Ấn Độ trùng tu vào năm 1956 nhằm kỷ niệm 
2.500 năm nhập niết-bàn của đức Phật theo Phật lịch. 

Nhà khảo cổ Anh Alexander Cunningham có công 
phát hiện địa điểm này, khi chứng minh rằng đây là nơi 
đức Phật Gautama đã qua đời. Tiếp nối công trình khảo 
cổ của nhà khảo cổ Anh Alexander Cunningham tiến 
hành vào thế kỷ XIX, vào năm 1876, ông C.L. Carlleyle 
có công phát hiện tượng Phật nhập niết-bàn bằng đá 
sa thạch đỏ, dài 6,1m, có tuổi thọ khoảng 1.500 năm. 
Tượng nằm nghiêng bên tay phải, mắt khép lại, biểu 
tượng cát tường theo Phật giáo. 

Khi tượng Phật Niết-bàn được tôn trí chính giữa chùa 
Niết-bàn, Tăng, Ni và Phật tử cũng như du khách khắp 
nơi trở về chiêm bái nhiều hơn, trở nên thiêng liêng hơn. 

Đường vào chùa có Đại hồng chung do cộng đồng 
Phật giáo Tây Tạng hiến cúng. Phía trước chùa Niết-bàn 
có tăng xá và các cây sa-la với hình thù dàn-ná tự nhiên. 
Xung quanh chùa Niết-bàn có nhiều tháp nhỏ có cấu 
trúc vuông, tròn. 

Kể từ khi Hòa thượng Chandra Swami người Miến- 
điện đến Kushinagar xây Chùa Miến Điện vào năm 1903, 
Chùa Niết-bàn trở thành điện thờ Phật rất sống động. 


102 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


4. THÁP NIẾT-BÀN (NIRVANA CHAITYA) 


Tháp Niết-bàn (Nữuana Chaitya/ Stupa) còn gọi là 
“tháp chính” (Main Stupa) tọa lạc phía sau của chùa 
Niết-bàn, được nhà khảo cổ Carlleyle khai quật vào 
năm 1876. 


Trong lúc khai quật, một bảng đồng được tìm thấy có 
ghi tên Kinh Nidana (Nidana-Sufra) trong đó ghi nhận 
Haribala là người tôn trí tượng Phật nhập Niết-bàn trong 
Chùa Niết-bàn. Một bình bằng đồng chứa các đồng tiền 
bằng bạc thuộc triều đại vua Kumar Gupta, thế kỷ V, 
cũng được tìm thấy. 


5. THÁP HỎA THIÊU (RAMABHAR STUPN) 


TQ 1=... San 


Tháp hỏa thiêu (Ramabhar Stuxpa) còn gọi là 
Mukutbandhan Chaitya, đánh dấu nơi làm lễ hỏa thiêu 


KUSHINAGAR: NƠI ĐỨC PHẬT NIẾT-BÀN VÔ DƯ 103 


đức Phật. Cách chùa Niết-bàn khoảng 1,Skm về phía đông, 
tháp hỏa thiêu nằm trên đường Kushinagar-Deoria. 


Tháp được xây dựng bằng gạch đỏ, cao 15,24m với 
đường kính gần 30m, có ý nghĩa tâm linh đối với cộng 
đồng Phật tử toàn cầu. Tháp hỏa thiêu có hình bầu dục, 
đo bị vô thường tàn phá nên kiến trúc xung quanh và 
đỉnh tháp không còn nguyên vẹn. 

Khi viếng tháp hỏa thiêu, các phái đoàn thường đi 
kinh hành, niệm Phật hoặc mặc niệm xung quanh tháp 
từ 3-7 vòng. Có nhiều người ngồi thiển xung quanh tháp. 
Có người lễ bái chí thành. Có người thắp nến và làm lễ 
cầu siêu cho người thân và thập loại cô hồn. 

6. ĐỀN MATHA KUAR (MATHA KUAR SHRINE) 


Đền Matha Kuar hay Mathakuar, diện tích khoảng 
16m”, cách chùa Niết-bàn khoảng 600m, nằm dọc theo 
bờ sông Gandak. Đây là nơi đức Phật dạy bài kinh cuối 
cùng là Kinh Di giáo, nhắc nhở người xuất gia tinh tấn tu 
hành và làm Phật sự. 

Trong đền có thờ tượng Phật bằng sa thạch, khoảng 
thế kỷ X-XI, trong ấn tướng xúc địa (Bhưmi Sparsh 
Mudra) dưới cội bồ đề. 

Các phái đoàn hành hương thường dừng chân tại 
đây tụng kinh ngắn, hoặc niệm danh hiệu Phật Thích- 
ca, chụp hình lưu niệm, trước khi đến tháp hỏa thiêu 
chiêm bái. 


104 SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Xung quanh quần thể chùa Niết-bàn có một số công 
trình Phật giáo quan trọng như chùa Miến Điện, chùa 
Indo-Japan-Sri Lanka, chùa Thái Lan, chùa Việt Nam, 
một số chùa khác, Viện bảo tàng Kushinagar và công 
viên đẹp mắt. 


105 


PHẨNII 
CÁC PHẬT TÍCH PHỤ 


106 


§ 
THÀNH XÁ-VỆ 
NơI ĐỨC PHẬT HOẰNG HÓA 25 NĂM 


1. VÀI NÉT VỀ XÁ-VỆ 

Tọa lạc gần sông Rapti thuộc Tây bắc bang Uttar 
Pradesh, cách thủ phủ Lucknow của Utta Pradesh 170 
km và cách Palrampur 29 km, thành Xá-vệ (S. Srãuasfi, P. 
Savatthï), thủ phủ của vương quốc Kosala cổ đại, là một 
trong sáu thành phố lớn nhất tại Ấn-độ trong thời đức 
Phật. Trong triều đại Gupta, thành Xá-vệ là trung tâm 
văn hóa và học thuật thịnh hành nhất nhì Ấn Độ. 


Được vị vua huyền thoại Sravast tạo dựng, Xá-vệ là 
điểm thu hút tôn giáo và lịch sử quan trọng, đồng thời 
cũng là trung tâm thương mại sung túc. Cũng tại thành 
Xá-vệ này, đức Phật đã hóa độ Angulimala từ một kẻ 
khủng bố trở thành một tu sĩ thánh thiện. 


Xá-vệ cũng được liệt vào danh sách các Phật Re 
tích thiêng liêng đối với người hành hương, vì []#3 


107 


108 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


tại đây đức Phật đã thực hiện thần thông vĩ đại, hóa hiện 
ra nhiều thân, đứng ngồi khác nhau, tạo lửa và nước xuất 
hiện cùng lúc từ thân thể của người. Nhờ đó, vua Ba-tư- 
nặc (Prasenajif) đã nương tựa Phật, mà không gặp áp lực 
nào từ tín ngưỡng Kỳ-na trước đây của ông. 

Thành phố cổ Xá-vệ giờ đây chỉ còn là hai quần thể 
phế tích, được gọi trong tiếng Ấn Độ là Sahet-Mahet, 
trải rộng trên khu đất 21 km, về phía tây Balarampur, tiếp 
giáp một phần con đường Delhi —- Assam. Sahat là tên 
khảo cổ của khu vực chùa Kỳ Viên. Mahet là tên khảo cổ 
của khu vực ngoài Kỳ Viên, gồm thành phố Xá-vệ cổ đại. 

Hai quần thể này được nhà khảo cổ Cunningham 
phát hiện đầu tiên vào năm 1863, sau đó là ông Vogel 
Marshall và Daya Ram Sahni vào những năm 1907 và 
1910. Các nỗ lực phục dựng các nền phế tích được chính 
phủ Ấn Độ tiến hành vào năm 1956 và lần thứ hai vào 
năm 1969. Phế tích Kỳ Viên gồm các công trình sau đây. 


2. CHÙA KỲ VIÊN (JETAVANA MAHAVIHARA) 


Cư sĩ Tu-đạt (Sudaffa) thường được gọi là Cấp Cô 
Độc, một thương gia giàu có và nhân từ sống tại Xá-vệ. 
Trong lần viếng thăm Linh Thứu (Rz/gir), sau khi nghe 
đức Phật thuyết pháp, Tu-đạt nhận đức Phật làm thây. 

Trở về quê hương Xá-vệ, Tu-đạt tìm kiếm khu đất 
thích hợp để xây dựng Tịnh xá cúng dường đức Phật. 
Tu-đạt tâm đắc công viên đẹp của thái tử Kỳ-đà (Jef4), 
con của vua Ba-tư-nặc (Prasen/if) và ngỏ ý mua. 


THÀNH XÁ VỆ: NƠI ĐỨC PHẬT HOÀNG HÓA 25 NĂM | 109 


Theo đề nghị của thái t 
vàng phủ khắp đất công viên. Cảm động, Kỳ-đà phát 
tâm cúng dường cây cảnh. Từ đó, công viên mang tên 
hai người là Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, ghi nhận sự kiện 
thái tử Kỳ-đà cúng dường tăng đoàn. 

Trong số 45 năm hoằng pháp, đức Phật đã trải qua 
24 mùa an cư và 9 tháng tại Tịnh xá Kỳ Viên ( Jefauana), 
trong đó mùa an cư 21-44 là liên tục. Vì hơn nửa đời 
hoằng pháp của Phật ở Xá-vệ, phần lớn các bài kinh 
quan trọng cũng như hệ thống các điều khoản giới luật 
được tuyên dạy tại đây. Có 844/871 bài Kinh được Phật 


110 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


giảng tại Kỳ Viên, trong đó, gồm có 6 bài trong Trường 
Bộ Kinh, 75 bài trong Trung Bộ Kinh, 736 bài trong Tương 
Ương Bộ Kinh, Š54 bài trong Tăng Chi Bộ Kinh. 


Vào thế kỷ thứ HI sau TL, đại đế A-dục đã sắc dựng 
trụ đá cao 21m tại hai bên trái phải của cổng phía đông 
của chùa Kỳ Viên. Nơi đây còn có các ngôi tháp cổ, các 
ngôi chùa sắc tứ và nhiều ngôi chùa khác. Vua A-dục cũng 
xây tháp thờ xá-lợi của Phật nối liền với cái giếng nơi đức 
Phật thường lấy nước uống. Trong triều đại Kushana từ 
thế kỷ I-H, nhiều tượng Phật được tôn trí tại Kỳ Viên. 

Vào năm 637 khi ngài Huyền Trang đến chiêm bái 
thì Kỳ Viên trở nên hoang phế, tháp của Cấp Cô Độc, Vô 
Não và Ma-ha Ba-xà-ba-đề không người trông coi; giảng 
đường do vua Ba-tư-nặc xây chỉ còn đống gạch vụn. 
Trong khi đó, vào năm 407 khi ngài Pháp Hiển thăm 
viếng thì sinh hoạt tu học tại Kỳ Viên rất thịnh. Sau thế 
kỷ XII, chùa Kỳ Viên hoàn toàn trở thành phế tích và bị 
quên lãng. 


3. CÂY Bổ ĐỀ ANANDA (ANANDA B0DHI TREE) 


Vật được xem là thiêng liêng nhất, thu hút khách 
hành hương đến bái viếng tại Xá-vệ là cây bổ đề 
Ananda trong khuôn viên chùa Kỳ Viên. Theo tác 
phẩm Pujavaliya, viết bằng tiếng Tích Lan cổ, cây bồ 
đề này được trồng trước chùa Kỳ Viên như để thay thế 
hình ảnh Phật, khi ngài hoằng pháp 9 tháng mỗi năm 
ở những nơi hữu duyên. 


THÀNH XÁ VỆ: NƠI ĐỨC PHẬT HOẰNG HÓA 25 NĂM | LII 


Để thỏa lòng mong ước của cư dân Xá-vệ muốn được 


gần gũi và tham vấn Phật quanh năm, trong khi ngài chỉ 
có mặt ở Kỳ Viên trong 3 tháng an cư, tôn giả Ananda xin 
Phật cho phép trồng cây bồ đề chiết nhánh từ cây ở Bồ- 
đề Đạo tràng. Phật hứa khả. Tôn giả Mục-kiền-liên dùng 
thần thông mang về. Vua Ba-tư-nặc được thỉnh cầu làm 
người trồng cây nhưng đã từ chối vì nghĩ rằng vận mạng 
của các vua chúa là vô thường qua các triều đại, nên đã 
đề nghị Cấp Cô Độc nhận danh dự trồng cây này trong 
khu vườn ông cúng cho Phật. Ngay ngày trồng cây bồ đề 
này, đức Phật đã ngồi thiền suốt đêm bên cây. Vì công 
của tôn giả Ananda, cây bồ đề đã mang tên ngài. Ngày 
nay, khi chiêm bái chùa Kỳ Viên, khách hành hương sẽ 


112 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


thấy cây bồ đề nhiều tuổi này và nền tháp đôi cao khoảng 
1,5m nằm giữa chùa Kỳ Viên. 


4. HƯƠNG THẤT CỦA PHẬT (GANDHA KUTI) 


dgg2222-272⁄4227V [Lờ2, 

Hương thất của Phật được đánh dấu là chùa số 2, còn 
gọi là chùa Phật (Buddha Temple), nằm ở bên trái của 
con đường chính trong khu vực chùa Kỳ Viên. 


Nền của hương thất là cao nhất trong khu vực này. 
Hương thất là nơi thiêng liêng và là nơi cư trú của Phật 
trong 25 năm tại Kỳ Viên. Đã có thời, hương thất này 
được xây dựng hoàn toàn bằng gõ quý, cao bảy tầng, bên 
trong tôn trí tượng Phật bằng gỗ trầm hương. 


Các phế tích ngày nay cho thấy, các nền gạch đỏ được 


THÀNH XÁ VỆ: NƠI ĐỨC PHẬT HOẰNG HÓA 25 NĂM | 113 


thay thế trong chiều dài lịch sử, trong đó, có vài nền thấp 
được mở rộng, tạo thuận lợi cho khách hành hương 
chiêm bái. 

Trước Hương thất là một khối gạch cao khoảng 1,2m, 
phần trên là tháp 9 tầng, mỗi tầng nhỏ dần, được khách 
hành hương lát vàng, mỗi khi chiêm bái. 

Hương thất này lúc nào cũng có đông khách hành 
hương tụng kinh, lễ bái, kinh hành. Nhiều đoàn ngồi 
thiền quán trong chính niệm và thinh lặng, để cảm nhận 
giá trị tâm linh siêu việt thời gian, như sống lại thời Phật, 
ở bên cạnh Phật. 

Đoàn hành hương của chúng tôi đi kinh hành nhiều 
vòng theo chiều kim đồng hồ, gồm khu vực bên trong 
hương thất, từ thấp lên cao, xung quanh nền hương thất. 
Tại đây, ta có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực Kỳ Viên. 
Ngày xưa, Cấp Cô Độc chọn nơi đây là chỗ ở của đức 
Phật như ngầm ý rằng năng lực từ bi và tuệ giác của ngài 
từ nơi này tỏa chiếu cho toàn khu vực. 

5. THẤT CỦA NGÀI ANANDA (ANANDA KUTI) 

Phế tích thất được phát hiện nằm gần tháp Kosamba 
(chùa số 3). Ngài Ananda làm thị giả của Phật suốt 19 
năm tại chùa Kỳ Viên. Ananda còn làm công việc tri 
khách của Phật. 


Mỗi đêm, Ananda đều đi kinh hành ba vòng hương 
thất của Phật để trải nghiệm đời sống tâm linh và làm 


114 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


hộ pháp cho Phật. Giữa hương thất của Phật và thất của 
Ananda là phế tích của hai tháp khác. 


6. GIẾNG VÀ Hồ KỲ VIÊN (JATAVANA WELL AND TANK) 


Phía trước hương thất Phật không xa có cái giếng lớn, 
vốn là nơi đức Phật thường dùng để uống. Đường kính 
của giếng gần 2m. 

Để bảo vệ giếng, các cơ quan chức năng đã làm lưới 
sắt rào miệng giếng. Cách giếng 1m, có dụng cụ bơm 
nước tay. Nước giếng rất trong, ngọt mát, có nhiều 
khoáng chất, có thể chữa lành các chứng bệnh nóng lở 
ở miệng. 

Du khách thường lấy nước này uống tại chỗ, cảm thấy 
mát mẻ, nhẹ nhàng, quên đi mỏi mệt. Có người hoặc 
mang về cho người thân ở quê nhà mong người uống 
được bình an. 


THÀNH XÁ VỆ: NƠI ĐỨC PHẬT HOẰNG HÓA 2§ NĂM | I1§5 


Hồ nước Kỳ Viên (Jefauana): Cách vài mét phía mặt 
sau của Hương thất Phật là hồ nước Kỳ Viên, nơi đức 
Phật và Tăng đoàn thường tắm giặt. Kế cận hồ là khu 
thay quần áo sau khi tắm. 


7. CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC 


Giảng đường Dhammasabha Mandapa: Đối diện 
về hướng phải của Hương thất Phật là giảng đường, 
nơi đức Phật thường thuyết giảng hàng ngàn bài pháp 


thoại cho Tăng đoàn và khách thập phương mỗi ngày. 
Chùa Rajakaramaya nay gọi là chùa và Tu viện số 19 
nằm ở góc trái của cổng đông Kỳ Viên, do vua Ba-tư-nặc 
hiến cúng. Chùa này được trùng tu nhiều lần từ sự bảo 
trợ của các vị vua từ thế kỷ VỊ, X và XI. Kế cạnh chùa là 
tháp thờ tôn giả Seevali, nay là chùa số 6. 
Tháp thờ tôn giả La-hầu-la (Rahula Kuii) được mặc 


1 16 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


định với mã số khảo cổ là chùa 12 nằm bên trái của cổng 
Đông trong khu vườn Kỳ Viên. 

Tám tháp nằm trong khu đông và đông bắc của chùa 
Rajakaramaya, một trong số đó có khắc tên của ngài 
Buddhadeva bằng loại chữ thuộc thế kỷ V. 


8. THÁP ANGULIMALA (PAKKI KUTI) 


_-‹ 


Suệ: 


“tami 


| lÌ 
MÍ E183835H85 | NI 1111111. IÌ lÌ \ÌÌÌ lÍ li 


Rời khỏi khu vực chùa Kỳ Viên, từ hướng đền 
Sobhanatha của Kỳ-na giáo, đi theo đường này, du khách 
đến tháp Angulimala to lớn trên nền đất rộng lớn, đánh 
dấu nơi làm lễ hỏa thiêu Angulimala. Phần trên của khối 
cấu trúc này đã bị hư hoại theo thời gian, nên khó đoán 
ra được kiến trúc nguyên thủy của nó. 


` (« 


Angulimala có nghĩa là “chuỗi xâu các ngón tay, vốn 


là kẻ dị giáo sát nhân do mê tín và thần tượng ông Thầy. 


THÀNH XÁ VỆ: NƠI ĐỨC PHẬT HOẰNG HÓA 25 NĂM | 1U7 


Ông đã gây ra án mạng cho 99 nạn nhân vô tội. Giết 
được người nào, ông liền cắt một ngón tay, xỏ vào chuỗi 
ngón tay rồi đeo vào cổ, thể hiện quyền uy và tạo sự rùng 
rợn ở người quan sát. 


Khi gặp Phật, ý định giết mẹ ruột để tròn con số 100, 
đã được Angulimala thay đổi. Đuổi theo Phật nhưng 
không kịp, Angulimala dùng mưu kế quăng dao xuống, 
đứng lại, yêu cầu đối thoại với Phật. Bằng triết lý “chân 
đã dừng, nhưng con dao trong tâm vẫn còn chạy”, đức 
Phật đã làm cho Angulimala bội phục, từ bỏ con đường 
sát nhân, cuồng tín tôn giáo, trở thành nhà tâm linh với 
pháp danh Vô Não, không còn não hại ai. Nhờ tu tập từ 
bi và tuệ giác, ông đã chứng thánh quả. 


9, BIỆT THỰ CẤP CÔ ĐỘC (KACHI KUTI) 

Đối diện về đông nam của tháp Angulimala là nền 
biệt thự của cư sĩ Cấp Cô Độc. Các phế tích còn lại của 
cấu trúc này cho thấy biệt thự này có kiến trúc của thời 
kỳ Kushan cho đến thế kỷ XII. Nghĩa là nó được trùng 
tu nhiều lần, cho đến khi trở thành phế tích. Đường bậc 
thang vào tòa biệt thự rất rộng và nhiều bậc. Biệt thự có 
nhiều lớp, với kiến trúc mỗi mặt khác nhau. 

Các đoàn hành hương thường dừng chân tụng kinh, 
kinh hành, chụp ảnh lưu niệm tập thể và nhớ ơn vị cư sĩ 
rộng lượng, từ bi, giúp đạo, cứu đời, như tấm gương chói 
sáng giữa Phật tử tại gia. 


118 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Trong chuyến hành hương vào tháng 3-2009, đoàn 
chúng tôi đến đây vào lúc 20h00. Lễ tưởng niệm Cấp Cô 
Độc và Angulimala được thắp sáng với hàng trăm ngọn 


nến lung linh về đêm. Tiếng niệm Phật cầu siêu cho các 
oan hồn nạn nhân của Angulimala vang lên cả khu vực, 
như nhắc nhở về nguyên lý vô ngã và vô thường, nhờ đó, 
buông bỏ hận thù, sớm được siêu sanh thoát hóa. 


10. ĐỊA ĐIỂM PHẬT LÊN CÕI TRỜI ĐA0 LỢI 


Theo Phật giáo Nam truyền, vào mùa an cư thứ 
bảy, đức Phật rời chùa Kỳ Viên, lên cõi trời Đao Lợi 
(Tauatimsa) thuyết giảng Vi diệu pháp (Abhidhamma) 
cho mẹ của ngài trong suốt 3 tháng. 


Vào năm 2000, chính phủ Ấn Độ đã khai quật khu 


THÀNH XÁ VỆ: NƠI ĐỨC PHẬT HOẰNG HÓA 25 NĂM | 19 


đồi, phát hiện một tháp bằng gạch (dân địa phương gọi 
là Orajhar), do Vua Asoka đã sắc dựng vào thế kỷ thứ II, 
đánh dấu sự kiện đức Phật lên cung trời độ Mẹ. 


120 


6 
THÀNH VƯƠNG XÁ 
TRUNG TÂM VĂN HÓA, TÔN GIÁO, 
CHÍNH TRỊ CỦA ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI 


1. VÀI NÉT VỀ VƯƠNG-XÁ (RAJGIR) 


Thành Vương Xá (S. R4jagrha, P. Rãjagaha) có nghĩa 
đen là xứ sở của vương triều. Thời đức Phật, Vương Xá 
là thủ phủ đầu tiên của nước Ma-kiệt-đà (Magadha), là 
thành phố không chỉ nổi tiếng thịnh vượng với phong 
cảnh hữu tình, mà còn là trung tâm chính trị, văn hóa 
quan trọng của Ấn Độ cổ đại và cũng là điểm hành 
hương quan trọng đối với người theo Ấn-độ giáo, Phật 
giáo và Kỳ-na giáo. 

Ngày nay, Vương-xá chỉ là một thị trấn nhỏ, cách 
Patna khoảng 70km về hướng tây nam. Đời sống tại SN 

còn khó khăn, nhà cửa thưa thớt. Bi + 


Thành Vương xá là di tích lịch sử quan trọng, li KỆ : 


121 


122 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


nơi đức Phật gặp gỡ vua Tần-bà-sa-la, cũng là nơi Phật 
đã thiết lập hệ thống giới luật Phật giáo, truyền giảng các 
câu truyện tiền thân và nhiều bài kinh quan trọng khác. 
Cũng tại nơi này, đức Phật đã hóa độ hai cha con vua 
Tần-bà-sa-la và vua A-xà-thế thành Phật tử. 


2. TỊNH XÁ TRÚC LÂM (VENU VANA) 


Vườn Trúc là công viên hoàng gia, tọa lạc gần thành 
Vương Xá, được vua Tần-bà-sa-la cúng dường đức Phật 
để xây dựng chùa Trúc Lâm (Venu Vana Vihara), ngôi 
chùa Phật giáo đầu tiên, được sử dụng làm nơi đào tạo 
Tăng đoàn và điểm hóa độ lý tưởng của đức Phật. Ngày 
nay, chùa Trúc Lâm chỉ còn lưa thưa vài khóm trúc, 
không có tăng xá, cảnh trí không đẹp như xưa. 


THÀNH VƯƠNG XÁ: TRUNG TÂM VĂN HÓA, TÔN GIÁO | 123 


Thần tượng với những lời tiên tri về thái tử Tất-đạt-đa 
thuở nhỏ, nhân hay tin thái tử từ bỏ vương vị, trở thành 
sa-môn tầm cầu chân lý, vua Tần-bà-sa-la có nhã ý tặng 
nửa giang sơn nước Ma-kiệt-đà cho người. Từ chối và 
giã từ vua, sa-môn Tất-đạt-đa hứa sẽ độ nhà vua khi trở 
thành bậc giác ngộ. Cảm phục chân lý nhiệm mầu của 
đức Phật, vốn chưa từng nghe bậc đạo sư nào trong lịch 
sử tuyên thuyết, vua Tần-bà-sa-la phát tâm xây dựng 
ngôi chùa lịch sử này. Mùa an cư đầu tiên sau khi thành 
đạo, đức Phật và Tăng đoàn đã cư trú tại đây. 


Chùa Trúc Lâm là điểm lý tưởng cho sự hành trì của 
Tăng đoàn. Nó không cách xa thành Vương Xá, được 
bao bọc bởi núi rừng, an tĩnh ngày và đêm, có gió mát, 
không khí trong lành và nguồn nước sạch ngọt. 

Di tích chùa Trúc Lâm được nhận dạng là nhờ vào 
ngôi tháp được vua A-xà-thế xây dựng, tôn thờ xá-lợi của 
Phật. Trong khuôn viên chùa, có hồ nước trong xanh, 
mát mẻ, cảnh vật phơi hình dưới lòng nước tuyệt đẹp. 
Tương truyền, đức Phật đã từng tắm tại hồ này. Xung 
quanh hồ là cỏ và nhiều loại cây xanh thẳm. Trước các 
bậc thang của hồ là tượng đức Phật ngồi trong tư thế 
chuyển pháp luân, để tưởng niệm nơi đức Phật đã hoằng 
hóa độ sinh cho dân chúng thành Vương Xá. 


3. SUỐI NƯỚC NÓNG T0PADA 


Tại chân núi Vebhara, cách chùa Trúc Lâm không xa 
là suối nước nóng Vương Xá, nơi nhiều du khách thường 


12⁄4 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


tắm nước nóng. Suối này chảy và nóng quanh năm. Trời 
càng lạnh thì nước càng ấm. Suối chảy từ lòng đất, có 
khả năng trị bệnh, nên thu hút khá đông du khách. 

Người Ấn giáo mề tín quan niệm rằng đây là con suối 
thiêng nên tắm một lân dưới suối này được thanh tịnh 
bằng một năm tắm dưới nước sông Hằng! 

Qua cách phân khu dòng suối lúc tắm gội, sự phân 
chia giai cấp giữa những người cư dân địa phương được 
thể hiện rõ rệt. Tiện dân chỉ tắm ở cuối dòng. 

4. NHÀ ĐÁ PIPPALA 

Ngay bên phải đường lên chân núi Vebhara là đài 
canh gác, nay chỉ là một cấu trúc đá dài 2óm, rộng 25m, 
cao 7m, khai quật năm 1905, được ghi nhận là nhà đá 
Pippala thời Phật. 

Nhà đá Pippala là thất của tôn giả Đại Ca Diếp, vị đệ 
tử lớn của Phật, cũng là người chủ tọa hội nghị kết tập 
kinh điển lần thứ nhất. 

5. ĐỘNG THẤT DIỆP (SAPTAPARNI CAVES) 

Theo các văn học Pali và Sanskrit Phật giáo, sau khi 
đức Phật niết-bàn, động Thất Diệp thuộc thành Vương 
Xá là nơi đã diễn ra đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất, 
kéo dài khoảng 6 tháng, nhằm trùng tuyên tất cả những 
lời dạy về chân lý và đạo đức của Phật. 

Đại hội kết tập kinh điển này hội tụ S500 vị A-la-hán 


THÀNH VƯƠNG XÁ: TRUNG TÂM VĂN HÓA, TÔN GIÁO | 125 


và các chuyên gia về Kinh và Luật Phật giáo. Tại đại hội 
này, tôn giả Đại Ca-diếp làm chủ tọa, tôn giả Uu-ba-li 
trùng tuyên Luật tạng và tôn giả Ananda trùng tuyên 
Kinh điển. 


— 


ˆ 2 


theo đường đá từ động Pipala. Trên đỉnh động hiện nay 
có chùa Mahadeva và một ngôi chùa Kỳ-na giáo rất hiện 
đại, thờ thần Adinatha của tôn giáo này. 

Do vì Phật giáo suy tàn, di tích này từ lâu bị bỏ phế. 
Du khách tới đây khó có thể cảm nhận rằng đây từng 
là nơi phát triển Phật giáo thời Phật. Do vì sự tàn phá 
của thời gian, hiện tại chỉ còn 4 hang động trong tình 
trạng được bảo quản tốt. Bề mặt của các hang động dài 


126 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


khoảng 36,57m, rộng khoảng 10,36m về hướng Đông và 
3,65m về hướng Tây. 


Nếu bên ngoài hang động là một khoảng không thông 
thoáng, thanh vắng và mát mẻ thì từ 10m vào bên trong, 
rất thích hợp với ai thích tu thiền quán và yên tĩnh. Tôn 
giả Ananda đã thức suốt đêm thực tập thiền, chuyển hóa 
nghiệp chướng, dứt trừ lậu hoặc, trở thành bậc thánh. Nhờ 
đó, mới đủ tư cách tham dự và trùng tuyên kinh tạng. 


6. NHÀ TÙ BIMBISARA (BIMBISARA JAIL) 


Cách chùa Trúc Lâm khoảng 2km về hướng Nam, 
nhà tù Bimbisara có bức tường thành bằng đá dày 2m, 
dài rộng khoảng 60m x ó0m, trong đó lại có một nền đá 
với diện tích 3m x 12m, được các nhà khảo cổ xác định là 


THÀNH VƯƠNG XÁ: TRUNG TÂM VĂN HÓA, TÔN GIÁO | 12⁄7 


nhà tù Bimbisara, nơi vua A-xà-thế sau khi soán ngôi cha 
đã giam nhốt vua Tần-bà-sa-la cho đến chết. 


Nhà tù này cách núi Linh Thứu khoảng 4km. Theo 
sách sử, suốt thời gian sống trong ngục tối, mỗi buổi 
sáng nhà vua Tần-bà-sa-la đều hướng tầm mắt về phía 
núi Linh Thứu, cách đó không xa, đõi tâm theo đức Phật 
để mong chuyển hóa được nghiệp cực ác của con ông. 


Trước khi nhắm mắt lìa đời, vua Tần-bà-sa-la đã vận 
khởi lòng từ bi, không chút hận thù, cõi lòng thanh thản, 
mong rũ bỏ nghiệp oan trái với con trai ông từ nhiều 
kiếp. Ông thành tâm niệm ba biến quy ngưỡng Phật 
Pháp Tăng, rồi nhẹ nhàng ra đi. 

Các phái đoàn hành hương Phật giáo khi đến đây 
thường tụng Kinh cầu nguyện cho thế giới được hòa 
bình, chiến tranh được chấm dứt, hận thù được buông 
bỏ, sự hòa hiếu an vui được hiển bày khắp mọi nơi. 


7. TƯỜNG THÀNH A-XÀ-THẾ (AJATASHATU'S F0RT) 


128 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Trong thời gian trị vì bang Ma-kiệt-đà, vua A-xà-thế 
cho xây dựng bức tường thành lớn mang tên ông, với hy 
vọng mọi thần dân luôn nhớ tưởng đến ông. Dựa vào di 
chỉ khai quật, thành này đã được phục dựng bằng đá. Tại 
khu vực thành này, còn có nền tháp khoảng 6,5m” mà 
theo các nhà khảo cổ đây chính là ngôi tháp do chính 
vua A-xà-thế xây dựng cho Ông. 


8. NÚI LINH THỨU (GRDHRAKUTA) 


Thế đá tự nhiên ở đỉnh núi, nhìn từ bên hông, có hình 
thù con chim Kên Kên, nên núi được gọi là núi Linh 
Thứu (S. Grdhrakia, P. Gijhakuta) hay núi Chim Ó 
(Holy Eagle Peak). Nằm bên ngoài thành Vương Xá, núi 
Linh Thứu không cao lắm, nhưng lại là nơi thiêng liêng 
của Phật giáo Đại thừa. 


THÀNH VƯƠNG XÁ: TRUNG TÂM VĂN HÓA, TÔN GIÁO | 129 


lố năm sau khi thành đạo, đức Phật đã vận chuyển 
bánh xe chánh pháp lần thứ hai cho hội chúng hơn 5.000 
người. Nhiều bài kinh của đức Phật, đặc biệt là kinh 
điển Đại thừa, bao gồm Kinh Pháp Hoa, Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm và Kinh Bát Nhã được giảng tại núi Linh Thứu 
trong những mùa an cư kiết hạ. 

Thời điểm ngài Pháp Hiền và Huyền Tráng chiêm bái 
Linh Thứu thì đỉnh núi cây vẫn màu xanh tươi. Mặt đỉnh 
núi Linh Thứu ngày nay được lót gạch đỏ, xung quanh là 
bức tường hình chữ nhật, nhằm tạo sự an toàn cho khách 
hành hương. Khu vực cuối đỉnh núi, được nhận dạng 
bằng nền tường chữ nhật khoảng 9m” chính là hương 
thất của đức Phật. Dưới đỉnh núi có hang động nhỏ, vốn 
là nơi đức Phật tuyên thuyết pháp mầu. 

Có lẽ, nương vào thế trung tâm tự nhiên của Linh 
Thứu so với triển núi và các đồi núi xung quanh, lời pháp 
Phật giảng được lan xa một cách tự nhiên, mà không cần 
đến hệ thống âm thanh như ngày nay. 


Như cảm nhận được nguồn suối tâm linh tuôn trào 
bất tận, nhiều nhà chiêm bái khi dừng chân trên đỉnh 
Linh Thứu, tụng thời kinh ngắn, đảnh lẽ Phật bằng quán 
chiếu, không khỏi ngăn nỗi xúc động, tuông chảy đôi 
dòng châu, nhớ về công lao trời biển của Phật trong độ 
sinh cứu khổ không mệt mỏi. 

Ngay cả trong mùa hè nóng bức, ai đã lên đỉnh Linh 
Thứu dường như đều quên đi sự mệt nhọc, trải tâm về 


130 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


thế giới tâm linh Đại thừa. Tại đỉnh núi thiêng này, các 
đoàn hành hương thắp hương, đốt nến, cầu mong ánh 
sáng tuệ giác của Phật giáo lan tỏa muôn phương. 

Để đến đỉnh Linh Thứu, du khách có thể leo núi với 
hàng trăm bậc thang dài. Con đường bộ nguyên thủy 
do vua Tần-bà-sa-la xây dựng để thuận lợi việc bái kiến 
đức Phật. Dọc đường đi là hai tháp nhỏ đánh dấu những 
điểm nhà vua dừng chân đi bộ, tách rời khỏi đoàn tùy 
tùng, để thân hành đến yết kiến đức Phật một mình. 

Tại đỉnh Linh Thứu, gió thổi lồng lộng, không gian 
im lìm, du khách có thể nhìn thấy mọi cảnh vật xung 
quanh. Khách hành hương có thể đi cáp treo đến núi 
Ratnagiri, với chiều dài 2.200 feet, mất khoảng 8 phút, 
rồi đi bộ vòng xuống núi Linh Thứu khoảng 30 phút là 
tới nơi. Hệ thống cáp treo không làm việc vào ngày thứ 
năm, tuy cũ kĩ, lắc lư, rợn người, nhưng rất an toàn. 

Thạch thất Ananda: 
Từ hương thất của 
Phật ở đỉnh núi đi 
xuống, du khách phải 
đi ngang qua đoạn 
đường dốc, có hang 
động nhỏ nằm bên 
đường ởi, được ghi 
nhận là thạch thất của 
tôn giả Ananda. 


THÀNH VƯƠNG XÁ: TRUNG TÂM VĂN HÓA, TÔN GIÁO | 131 


Với vị trí gần hương thất của Phật, tôn giả Ananda 
mới thuận lợi trong việc làm thị giả của Phật và thu thập 
lời Phật thuyết giảng tông nhiều năm. 

Thạch thất Xá-lợi- 
phất (S. Saripufra, P. BÃ. 
Saripuffa): Từ thạch | 
thất Ananda đi xuống 
núi thêm mười mấy 
bậc thang, bên trái là 
thạch thất của ngài 
Xá-lợi-phất. 


Không chỉ nổi 


tiếng về trí tuệ đặc 
biệt, ngài Xá-lợi-phất được đức Phật xem nỀ tướng quân 
của chính pháp, giúp Phật phát triển tăng đoàn. 


Thạch thất 
Mục-kiển-liên (S. 
Maudealayana,  P. 
Mogeallana): Từ 
thạch thất Xá-lợi-phất ị 
đi xuống núi thêm vài 
chục mét, bên trái là 
thạch thất của ngài 
Mục-kiển-liên. 

Ngài Mục-kiển- 
liên nổi tiếng sở hữu 


132 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


6 năng lực siêu giác quan, hóa độ nhiều người theo Phật, 
được Phật xem như cánh tay trái của đức Phật. 


9. THÁP HÒA BÌNH (VISHVA SHANTI 5TUPA) 


Tiếp giáp với núi Linh Thứu là núi Ratnagiri. Ở đỉnh 
cao 48,7m (160 feet) là ngôi chùa Hòa Bình và tháp Hòa 
Bình do tông Nhật Liên, Nhật Bản, xây dựng. 


Tháp lớn màu trắng, đế có cấu trúc hình vuông, phần 
trên có hình bầu dục, vị trí chính giữa ở bốn mặt là các 
tượng Phật mạ vàng với hình thù đản sinh, thành đạo, 
chuyển pháp luân và nhập niết-bàn. 


10. VƯỜN X0ÀI JIVAKA (JIVAKA AMRAVANA) 


Cách chân núi Lưu Thứu không xa, vườn xoài Jivaka 
năm giữa cổng Đông của Vương Xá và Linh Thứu sơn. 


THÀNH VƯƠNG XÁ: TRUNG TÂM VĂN HÓA, TÔN GIÁO | 133 


Tại đây, bác sĩ nổi tiếng Jivaka Komarabhacca được diễm 
phúc trị vết thương ở bàn chân đức Phật, do Đề-bà-đạt- 
đa bày mưu lăn đá. 


Vì lòng kính tin Tam bảo, Jivaka đã biến khu vườn 
xoài thành ngôi chùa, dâng cúng cho Phật và Tăng đoàn. 
Đây chính là địa điểm lịch sử, vua A-xà-thế khi bị ray 
rứt lương tâm do giết cha soán ngôi vua, đã được Jivaka 
hướng dãn đến gặp Phật, nhờ đó, vượt qua được mặc 
cảm tội lỗi và tâm thần tuyệt vọng. Từ đó, A-xà-thế trở 
thành vị minh quân, ủng hộ Phật pháp. 


11. NÚI KÊ TÚC (KUKKUTAPADAGIRI) 

Cách Bồ-đề Đạo tràng 75 km về hướng đông nam, 
núi Kê-túc là nơi tôn giả Đại Ca-diếp từ bỏ cõi đời. Núi 
được đặt tên theo thế núi với mỏm đá nhô lên giống như 
con gà mái đang ấp trứng. 


Đường đi khó khăn, quang cảnh không đẹp, ý nghĩa 


134 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Phật tích không nhiều, thế núi khó leo, không có tam cấp, 
càng gần đỉnh, lối đi hẹp lại chỉ đủ chỗ cho một người, 
đo vậy, du khách đến đây không nhiều. Tham quan núi 
Kê-túc là để tưởng niệm tôn giả Đại Ca-diếp người anh 
cả của Tăng đoàn thời Phật, gương mẫu, tận tụy, vô ngã, 
vị tha, hết lòng vị Phật pháp và nhân sinh. 


**% 


7 
NÃLANDÄ: ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐẦU TIÊN 


1. GIớI THIỆU VỀ NÃLANDÄ 


Cách Patna 95 km về phía đông nam, Nalandä, di 
sản văn hóa thế giới, là trường đại học quốc tế đầu 
tiên của nhân loại, thành lập từ thế kỷ thứ V và kết 
thúc sứ mệnh giáo dục vào khoảng 1200, khi bị Hồi 
giáo tàn phá. 

Đại học Nalandã đã từng tập hợp khoảng 1.500- 
2.000 giáo sư nổi tiếng và đào tạo hơn 10.000 sinh viên 
khắp thế giới mỗi năm. 

Tương truyền, đức Phật đã từng đến hoằng hóa tại 
đây nhiều lần. Bồ-tát Long Thọ, triết gia vĩ đại của Phật 
giáo Đại thừa, từng giảng dạy tại đây. Suvishnu, người 
đồng thời với ngài Long Thọ đã xây dựng 108 ngôi chùa 


135 


136 | SỔ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


học Nalandã. Tôn giả Xá-lợi-phất (Saripuffa), đại đệ tử 
tay phải của đức Phật, sanh ra và qua đời tại đây. 


xt 


“t% 


% 


_ARPHREIIDGICAL. SURVEÝ 


cà /tkd\d 'sAP ¿+ Ÿ/8///WWV©- 


Nalandã (phát xuất từ cặp từ ghép nalam có nghĩa 
là “hoa sen,” biểu tượng trí tuệ, và da có nghĩa là “ban 
tặng”) có nghĩa là “nơi ban phát trí tuệ” Nalandaã, một 
tỉnh thịnh vượng và có tầm ảnh hưởng trong thời đức 
Phật, trở thành trung tâm giáo dục Phật giáo từ năm 427 
đến năm 1197. 

Chương trình học của đại học Nalandã bao gồm 
nghiên cứu triết lý Đại thừa, Nguyên thủy và các môn 
thế học như tôn giáo học, văn phạm, luận lý học, triết 


học, siêu hình học, thiên văn học và y học. 


Là trung tâm giáo dục lớn nhất Ấn Độ, Nalandã đón 


NÃLANDÃ: ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐẦU TIÊN | 137 


nhận được sự bảo trợ của đại đế Harshavardhana và các 
vị vua Pala. Các quốc vương của triều đại Gupta đã từng 
là những nhà bảo trợ Nãlandã. Trong số các đạo sư nổi 
tiếng của các tôn giáo khác đã từng tới lui Nãlandã gồm 
có Mahavira, sáng tổ Kỳ-na giáo và Makkhali Gosala. 
Mahavira đã từng an cư tại vùng Nãlandã 14 mùa hạ. 


Đại học Nalandã tương truyền có diện tích Skm x 
10km, nhưng phần được khai quật hiện nay khoảng 
1km x 1km. Phần lớn diện tích còn lại chưa được phát 
hiện trong khai quật. Đại học có 4 cổng vào. Cổng du 
khách ra vào hiện nay không phải là cổng nguyên thủy, 
mà được xây dựng mới, không lâu sau khi công trình này 
được khai quật và đưa vào sử dụng. 

Các phế tích phần lớn là đá nung đỏ và các khu vườn 
đẹp. Theo các nhà khảo cổ, kiến trúc của đại học Nalandã 
thuộc phong cách Kushana và chịu một phần ảnh hưởng 
của triều đại Pala. 


Phế tích đại học Nalandã được thế giới biết đến 
nhiều là từ năm 1872, khi Bradle xuất bản nghiên cứu 
của mình. Năm 1915, Nalandã được khai quật, nhờ đó, 
các phế tích của tự viện, thiền đường, chánh điện, hội 
trường, tăng xá, các loại tháp, các hoa văn họa tiết được 
phát hiện. 

Nhà chiêm bái Nghĩa Tịnh nghiên cứu và lưu học 8 
năm tại Nãlandã đã kể rằng trong đại học này có hơn 300 
căn hộ. Theo ngài Huyền Tráng, người đã từng tu học và 


138 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


giảng dạy tại Nalandã, đã viết về Nalandã, chương trình 
học, các hoạt động và cuộc sống của các tu sĩ hành giả. 
Thời đó, các dãy nhà tăng xá trong Nalandã cao 6 tầng. 
Ngài Huyền Tráng ở trong một phòng suốt 12 năm (6 
năm làm Tăng sinh và 6 năm làm giáo sư), trong đó có 
một góc hang nhỏ, làm nơi ngồi thiền của ngài. 

Cấu trúc nơi được khai quật trong Nalandã được 
phân chia thành các khu vực, gồm II tu viện và Š chùa 
bằng gạch nung đỏ. Tất cả sinh viên học tại đây đều nội 
trú tại các tăng xá trực thuộc. Có 8 tu viện được bố trí 
thành một dãy liên kế. 

Mỗi tu viện thường được thiết kế trên khu đất hình 
chữ nhật, nằm ở vị trí trung tâm, được bao bọc bởi các 
dãy tăng xá hình chữ O, mỗi cạnh trung bình có 9 phòng; 
ngắn hơn là 7 phòng. Một vài tu viện nhỏ, mỗi cạnh chỉ 
có 5-7 phòng. Cũng có tu viện không có tăng xá nào bao 
quanh. Trong mỗi tu viện, đều có giảng đường, phía trên 
là bục giảng của giáo sư, phần còn lại dành cho sinh viên; 
ở góc trái hoặc phải là một giếng nước, vừa phục vụ giải 
khát, vừa làm giảm nhiệt trong mùa trưa hè nóng nực. 

Trong các khu túc xá cho sinh viên mới nhập tu viện, 
mỗi phòng một người, nhằm giúp họ làm quen với nếp 
sống thiền môn. Tại các túc xá dành sinh viên lâu năm, 
mỗi phòng có hai giường đá, dành cho 2 sinh viên. Một 
đầu giường gắn với kệ để kinh sách, đầu còn lại gắn với 
bậc để đèn. Đến khi trở thành tăng sĩ, không phòng nào 


NÃLANDÃ: ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐẦU TIÊN | 139 


còn giường nữa, nhằm giúp cho tăng sinh sống giản dị 
và thanh cao. 

Trước cổng ra vào mỗi khu tăng xá là hai bệ thờ Phật 
đối diện nhau. Giáo sư và sinh viên trước khi vào lớp học 
đều cuối đầu xá Phật. 

Sau ngài Huyền Tráng, tối thiểu có 11 nhà chiêm bái 
Trung Quốc và Triều Tiên đã từng đến đây. Nhà chiêm 
bái Tây Tạng Dharmasvamin đến đây vào năm 1234 và 
đã ghi chép lại sự đổ nát của đại học này do quân đội Hồi 
giáo tàn phá. 

Đại học Nalandã bị Bakhtiyar Khilji, kẻ xâm lăng 
Thổ-nhï-kỳ (khoảng năm 1200) ra lệnh tàn phá. Trường 
và tu viện Nalandã bị thiêu hủy. Các tăng sĩ bị hành 
quyết. Sách sử ghi lại rằng 3 thư viện cao 9 tầng của đại 
học Nalandä rất lớn đến độ phải mất 6 tháng mới cháy 
hết toàn bộ số sách vở. 


2. CHÙA SỐ 3 


140 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Ngôi chùa mang ký hiệu số 3 (Main Temple site 3) 
là tự viện quan trọng nhất trong khuôn viên đại học 
Nalandã. Chùa này là một kiến trúc to lớn, nằm giữa khu 
các tháp nhỏ với phong cách kiến trúc đặc sắc. 

Chùa sử dụng ánh sáng dạ quang của đá, khi ánh sáng 
mặt trời, mặt trăng chiếu vào sẽ tạo ánh sáng lan tỏa khắp 
điện Phật. 


Trong quá trình khai quật, người ta phát hiện rằng 
nền chùa cũ có điện tích nhỏ hơn nhiều so với nền 
được xây dựng sau nhất. Điều này cho thấy, ngôi chùa 
chính này được trùng tu nhiều lần và mỗi lần diện 
tích được nới lớn hơn. Tại khu vực chùa này có nhiều 
tượng Phật với ấn thế khác nhau. 


3. THÁP XÁ-LỢI-PHẤT 


NÃLANDÃ: ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐẦU TIÊN |14I 


Kiến trúc lớn nhất và quan trọng khác tại Nalandã là 
đại tháp của ngài Xá-lợi-phất do vua A-dục đã sắc dựng 
cách cổng chính vài phút đi bộ. Về sau, tại vị trí tháp này, 
một ngôi chùa được xây dựng lên. Vì thế, hình thù hiện 
tại của khối kiến trúc này có dấp dáng của ngôi chùa đặc 
khối hơn là tháp. 

Tháp này được phát hiện là kết quả của 7 lần khai 
quật công phu. Từ chân tháp có lối đi bằng thang bậc 
uốn khúc, dẫn đến đỉnh, trông rất lạ và đẹp mắt. 


Tháp có kiến trúc chóp đứng, được phục dựng với 
7 lớp khác nhau, nhằm giữ lại phần nào đó hình thù 
nguyên thủy. Xung quanh đại tháp có nhiều tháp nhỏ 
hình tròn và tứ giác, cũng như các kiến trúc lớn nhỏ bao 
quanh. Ở một số mặt tháp, hình Phật và Bồ-tát được 
khắc với phong cách đặc biệt và ấn tượng. Đây là nơi thu 
hút nhiều khách tham quan nhất của toàn bộ khuôn viên 
Nalanda. 


Bọc xung quanh theo hình chữ U của tháp Xá-lợi- 
phất là các tháp vuông tròn, vừa và nhỏ, thờ các đại sư 
nổi tiếng tại đại học Nalandãä. Hướng sau của đại tháp 
có các cây bồ đề râm mát, tạo ra phong cảnh thiên nhiên 
rất đẹp mắt. 


4. VIỆN BẢ0 TÀNG KHẢO Cổ NÃLANDÄ (THE NÄLANDÄ ARCHAE0L0G- 
ICAL MUSEUM) 

Được xây dựng vào năm 1971, viện bảo tàng này là 
nơi triển lãm tất cả các phế tích của đại học Nalandã và 


142 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


nhiều bộ sưu tầm cổ xưa và quý giá về kinh điển Phật 
giáo và tượng Phật. Nó cung cấp cho người thưởng lãm 
cái nhìn bao quát về nghệ thuật Pala và các công trình 
điêu khắc đặc sắc, qua đó, hiểu được bức tranh tổng quát 
về Ấn Độ cổ đại với đời sống và văn hóa phong phú. 

Viện bảo tàng hiện đang cất giữ 13.463 hiện vật cổ, 
trong đó, có 349 hiện vật được trưng bày trong 4 khu 
triển lãm, phản ánh văn hóa Phật giáo, Kỳ-na giáo và Ấn 
Độ giáo thuộc các triều đại Maurya và Gupta. 

Phần lớn các hiện vật có tuổi thọ từ thế kỷ V-XII, 
bao gồm đồ đồng, đồ đá, gạch, tường, đồng tiền, dụng 
cụ đất sét, đặc biệt là đá Basalt. Các hình tượng Phật 
giáo bao gồm các vị Bồ-tát, đặc biệt là ngài Văn Thù 
và các thiện thần như thần tài sản (Jambhala), Tara, 
Marichi, Hariti, Sarasvati, Aparajita. Các hình tượng 
Bà-la-môn thông dụng gồm thần Vishnu, Balarama, 
Siva-Parvat, Surya, Durga, Mahishasurmardini, 
Revanta, Ganesha. 

Viện bảo tàng mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều 
và đóng cửa vào ngày thứ sáu. 

5. ĐẠI HỌC NÃLANDÄ MỚI (NAVA NÄLANDÄ MAHAVIHARA AND 
UNIVERSITY) 


Được tổng thống đầu tiên của Ấn Độ, Tiến sĩ 
Rajendra Prasad, đặt đá xây dựng vào năm 1951, đại 
học Nãlandã đã là trung tâm nổi tiếng về nghiên cứu 


NÃLANDÃ: ĐẠI HỌC QUỐC TẾ ĐẦU TIÊN | 143 


Phật giáo và đặc biệt là ngôn ngữ và văn học Pali. Hòa 
thượng Thích Minh Châu và nhiều vị tôn đức Phật 
giáo Việt Nam đã tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại đây. 
Hiện đại học này là nơi lưu giữ nhiều tài liệu Phật học 
quý giá. Hiện nay, sinh viên quốc tế đang lưu học tại 
đây gồm các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Tích Lan, 
Triều Tiên, Tây Tạng, Bhutan, Indonesia, Thái Lan, Lào, 
Campuchia và Việt Nam. 


Đại học Nalandã mới này là một đại học nội trú, được 
xây dựng qua nhiều giai đoạn, dự kiến sẽ trải rộng trên 
khu đất 21km”. Ngoài các môn Phật học và Pali, đại học 
này còn là nơi đào tạo l6 ngôn ngữ Ấn Độ, các ngành 
nghệ thuật, hội họa, múa, nhạc. 


—J/VAZ À "AI 
UÀ 000000007. x1 Ệx 


144 


NHÀ TƯỞNG NIỆM HUYỀN TRANG | 145 


8 
NHÀ TƯỞNG NIỆM HUYỀN TRANG ( <⁄”⁄:) 


Để tưởng niệm cuộc đời vĩ đại của ngài Huyền Trang, 
Hòa thượng Jagdish Kashyap, Viện trưởng sáng lập Đại 
học Nava Nãlandã Mahavihara, đề xuất ý tưởng thành 
lập Nhà tưởng niệm Huyền Trang (Xuanzang Memorial 
HaiÏl) trong khuôn viên Nalandãä, nơi ngài kết thúc 
chuyến Tây du. Công trình động thổ được tiến hành 
năm 1957 thông qua ký kết giữa thủ tướng Ấn Độ đầu 
tiên Jawahar Lal NÑehru và thủ tướng Trung Quốc đầu 
tiên Chu Ân Lai. 


Vào ngày 12-1-1957, Thủ tướng Jawahar Lal NÑehru 
tiếp nhận xá-lợi ngài Huyền Trang từ đức Dalai Lama 14 
cùng với tờ cheque cúng dường xây dựng Nhà tưởng niệm 
Huyền Trang. Hiện tại, xá-lợi của ngài Huyền Trang hiện 
được tôn thờ trong Viện bảo tàng Patna. Thủ tướng Nehru 
muốn biến Nhà tưởng niệm Huyền Trang thành EISw 
biểu tượng tình hữu nghị giữa hai nền văn hóa lớn ni sẻ 
của thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc. ì kệ 


146 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Vào thập niên 1960, vì những lý do khách quan, 
Nhà tưởng niệm vẫn chưa hoàn thành. Đến 1984, công 
trình xây dựng được hoàn tất nhưng không mở cửa cho 
du khách. Năm 2001, với tư cách Viện trưởng Đại học 
Nalandã, đã kiến nghị Bộ Văn hóa của Ấn Độ tiếp tục 
xây dựng. Năm 2005, Nhà tưởng niệm tiếp tục được 
phát triển và hoàn thành năm 2006. Công trình trùng tu 
Nhà tưởng niệm được hoàn tất nhờ sự giúp đỡ của chính 
quyền Trung Quốc thông qua nhóm chuyên gia gồm 26 
thành viên, làm việc ròng rã suốt 100 ngày. Lễ khánh 
thành diễn ra vào ngày 12-2-2007 với sự tham dự của 
lãnh đạo chính trị nước Ấn Độ và 100 đại biểu Trung 


NHÀ TƯỞNG NIỆM HUYỀN TRANG | 147 


Quốc gồm các nhà chính trị cũng như Tăng, Ni và Phật 
tử Trung Quốc. 

Nhà tưởng niệm Huyền Trang với kiến trúc Trung- 
Ấn, thể hiện di sản văn hóa Phật giáo Ấn Độ và Trung 
Quốc trong quá khứ cũng như nhịp nối ngoại giao ở 
hiện tại. Tiêu điểm chính của Nhà tưởng niệm là tượng 
Huyền Trang bằng đồng trong tư thế chuyển pháp luân, 
đánh dấu thời gian ngài là nhà chiêm bái và học giả Phật 
giáo tại Ấn Độ. 

Ngài Huyền Trang (602 - 664) xuất gia năm 13 tuổi 
tại Lạc Dương, thọ giới Tỳ-kheo năm 20 tuổi, là tăng sĩ 
có lý tưởng lớn, lão thông triết học Phật giáo và Nho 
giáo. Để dịch lại kinh điển tiếng Trung, ngài Huyền 
Trang quyết định vượt biên năm 627, xuyên qua sa mạc 
Gobi, với nhiều hiểm nguy. Ngài đã chiêm bái các Phật 
tích Ấn Độ, Nepal và du học tại Đại học Nalandã với 
tổng thời gian tại đất Phật 17 năm (Š năm tại Nalandä). 


Vào năm 645, ngài Huyền Trang trở về Trung Quốc 
mang theo hàng trăm kinh điển, 7 tượng Phật và hơn 100 
viên xá-lợi, với sự tiếp đón của vua Đường Thái Tông. 
Sau đó, ngài chuyên tâm phiên dịch Kinh điển Sanskrit 
sang tiếng Hán cổ, cho đến lúc qua đời vào năm 6ó4. 
Hơn 6Š7 bản văn Phật giáo bằng tiếng Sanskrit do ngài 
Huyền Trang dịch đã góp phần làm mới nền Phật học 
Trung Quốc. Quyển Đại Đường Tây vức ký (K]fffH1# 
Hủ) của Ngài Huyền Trang đã trở thành nguồn thông tin 


148 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


chính, nhờ đó, các nhà khảo cổ học thế kỷ XIX đã tìm ra 
được nguồn gốc đạo Phật tại Ấn Độ. 

Nhiều dữ liệu về lịch sử cổ đại và trung đại Ấn Độ 
được khám phá từ ký sự của ngài Huyền Trang, qua đó, 
ta gián tiếp biết được bối cảnh chính trị và xã hội Ấn Độ 
thời đó. Nhà tưởng niệm này không chỉ là nơi lưu giữ các 
di vật vô giá của ngài Huyền Trang và xá lợi của ngài, mà 
còn là nỗ lực song phương, thiết chặt tình hữu nghị giữa 
Ấn Độ và Trung Quốc. 


**% 


Đ 
VAISHALI 
NƠI ĐỨC PHẬT DẠY VỀ BÌNH ĐĂNG GIỚI 


1. KHÁT QUÁT VỀ TỲ-XÁ-LY 


Đoàn chúng tôi đi Vaishali từ Hoa Thị thành trên con 
đường đi Kathmandu, thủ đô Nepal. Chúng tôi vượt cầu 
Mahatma Gandhi dài 7 km, đến Hajipur, qua con sông 
Hằng ở quãng sông rộng lớn, có cồn cát. Đoàn dừng lại 
ít phút để cảm nhận sự to lớn của sông Hằng qua thuật 
ngữ “Hằng hà sa số” trong kinh điển Đại thừa. 

Rời khỏi khu chợ đông đúc, du khách ởi trên 
con đường đến làng Basarh. Đây là nơi nhà khảo cổ 
Cunningham xác định là kinh đô Vaishali ngày xưa. 

Tọa lạc tại tiểu bang Bihar, Đông Ấn, cách Patna ó0 


km về phía bắc sông Hằng, được bao bọc bởi các Tặng 
núi Nepal về phía bắc và sông Gandak về phía [a1 


tây, Tỳ-xá-ly (Vaishali hoặc Pali: Vesali), bát ft 
nguồn từ tên vua Vishal của thời kỳ sử thi Chí HE” Bị 


149 


150 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Tôn ca (Mahabharafa), là thủ phủ của bang cộng hòa 
Licchavi và liên minh Vajji. Licchavi là nước cộng hòa 
đầu tiên trên thế giới, nổi tiếng, giàu có, thịnh vượng và 
đông dân cư. Khắp kinh đô này có 7.707 công viên đẹp và 
hồ sen quý với số lượng tương đương. 

Kinh thành này có 3 lớp tường thành và nhiều chòi 
canh an ninh. Ngoài thành không xa là khu rừng nguyên 
sinh rộng lớn, có tên là Đại lâm (Mahauana) nối liền với 
Hy-mã-lạp sơn. 


Vaishali nổi tiếng ngay cả trước sự có mặt của Kỳ-na 
giáo và Phật giáo. Uy danh của nó tồn tại đến ngày nay là 
đo gắn liền với lịch sử hơn 2.000 năm của đạo Phật. T- 
xá-ly, địa danh của những người du lịch thích lịch sử và 
khảo cổ, là điểm hành hương Phật giáo và Kỳ-na giáo. Ngài 
Mahavira, người sáng lập Kỳ-na giáo, sinh ra tại đây. Di tích 
lịch sử này là nơi đức Phật giảng nhiều bài kinh quan trọng 
như Mahál, Mahásíhanáda, Cúla Saccaka, Mahá Saccaka, 
Tevijja, Vacchagotta, Sunakkhatta và Ratanahis kinh Di Giáo. 


Đức Phật đến Tỳ-xá-ly lần đầu tiên vào năm thứ Š 
sau khi ngài thành đạo. Ngài đã sống tại đây trong các 
mùa an cư. Đây là nơi kế hậu Ma-ha Ba-xà-ba-đề với 500 
phụ nữ dòng họ Thích-ca theo chân Phật, gia nhập Tăng 
đoàn, trở thành các vị xuất gia chân chánh. 

Tỳ-xá-ly nổi tiếng là xứ sở của Ambapali, một kỹ nữ 
thông minh và nổi tiếng sắc nước hương trời, về sau trở 
thành đệ tử xuất gia của Phật. 


VAISHALI: NƠI ĐỨC PHẬT DẠY VỀ BÌNH ĐẢNG GIỚI | L§I 


T1ỳ-xá-ly là nơi có nhiều sự kiện Phật giáo nổi tiếng và 
là quê hương của Bồ-tát Duy-ma-cật. Đây cũng là một 
trong tám bang được vinh dự tiếp nhận và tôn thờ xá lợi 
của đức Phật. Tỳ-xá-ly mất dần hào quang và quyền lực 
sau khi vua A-xà-thế (Ajafshafru), đại vương của nước 
Ma-kiệt-đà (Magadh) thôn tín bang này. 


Một trăm năm sau khi đức Phật qua đời, Tỳ-xá-ly là 
nơi tổ chức đại hội kết tập Kinh điển lần thứ hai. 


2. ĐỨC PHẬT TẠI VAISHALI 


Vaishali được biết đến như trung tâm tri thức tâm 
linh thời cổ đại. Từ bỏ đời sống hoàng cung, trở thành 
vị sa-môn trẻ tầm cầu con đường giải thoát, đức Phật 
đã đến Vaishali cầu học với đạo sĩ Alara Kalama và sau 
đó là đạo sĩ Uddaka Ramaputra. Ngay sau khi đạt được 
trình độ tâm linh ngang bằng với hai vị thây, đức Phật 
đã nhận ra rằng thành quả tu học này không phải là sự 
mong đợi của ngài. Từ bỏ khổ hạnh, đức Phật thực tập 
con đường bát chánh, nhờ đó trở thành bậc giác ngộ vĩ 
đại nhất trong lịch sử Ấn Độ. 

Đức Phật trải qua hai mùa an cư kiết hạ tại Vaishalli. 
Lần thứ nhất là mùa an cư thứ năm sau khi thành đạo, 
Phật kiết hạ tại Mahavana Kutagarshala. Tại đây, Phật 
thiết lập thể chế tăng đoàn theo tinh thần dân chủ của 
Vaishali. Lần thứ hai là mùa an cư cuối cùng. Khi hay 
tin cha lâm trọng bệnh, đức Phật từ Vaishali trở về thăm 
vua cha, thuyết giảng cho vua những pháp thoại sâu sắc, 


152 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


vượt qua khổ đau. Sau lễ an táng phụ vương Tịnh Phạn, 
Phật quay trở lại Vaishali lưu trú gần 9 tháng bắt đầu từ 
mùa mưa năm đó. Tại đây, Phật tuyên bố ngài sẽ nhập 
niết-bàn ở Kushinagar. 


3. THÀNH LẬP GIÁO Đ0ÀN NI 


Vaishali là nơi nổi tiếng về sự kiện đức Phật chính 
thức thành lập giáo đoàn Tỳ-kheo-ni, đánh dấu bước 
ngoặt mới trong lịch sử tôn giáo về bình đẳng giới. Sự có 


mặt ni đoàn Phật giáo khẳng định rằng giới tính không 
phải là trở lực cho đời sống đạo đức, tâm linh và chứng 
đắc đạo quả A-la-hán. Chính nghiệp tiêu cực qua thân, 
khẩu, ý mới là tác nhân của những trở ngại. Phong trào 
bình đẳng giới được Phật khởi xướng có giá trị lớn trong 
bối cảnh xã hội thời ấy và hiện nay. 


VAISHALI: NƠI ĐỨC PHẬT DẠY VỀ BÌNH ĐẢNG GIỚI | 153 


Thực ra, di mẫu của đức Phật là Ma-ha Ba-xà-ba-đề 
(Mahapajapati Gotami) đã có ý định xuất gia từ trước tại 
Nyagrodharma, thuộc bang Thích-ca. Đến khi Phật cư 
trú tại Kutagarsala, ước nguyện chân chính đó đã được 
bà và 500 phụ nữ dòng họ Thích-ca làm cho trở thành 
hiện thực. 


Theo yêu cầu của di mẫu, tất cả họ đi chân đất vượt 
gần 400km từ Ca-tỳ-la-vệ đến Vaishali, tự cạo tóc, mặc 
áo cà-sa. Tôn giả Ananda là người có công giúp đỡ họ 
được trở thành các vị Tỳ-kheo-ni trong Phật giáo. 

Vấn đề đức Phật là người đầu tiên giải phóng cơ chế 
đặc quyền tâm linh cho người nam, giúp người nữ thành 
Phật, là điều không còn tranh luận. Việc cho người nữ 
đi tu có gắn liền với quy định “tám điều tôn trọng” (bát 
kinh pháp) hay không lại là vấn đề bất đồng mang tính 
lịch sử lâu dài. Tám điều tôn trọng là: 

I1 Một Tỳ kheo ni, dầu có trăm tuổi hạ khi gặp thầy 
Tỳ kheo mới thọ giới Cụ túc cũng phải chào hỏi, đảnh 
lễ và thực hành tất cả những bổn phận thích nghi đối với 
vị Tỳ kheo. 

2- Một Tỳ kheo ni không được khiển trách hay nặng 
lời đối với một vị Tỳ kheo trong bất kỳ trường hợp nào. 

3- Tỳ kheo ni không được ngăn Tỳ kheo xét tội, 
thuyết giới, tự tứ hay nói lỗi của Tỳ kheo. Trái lại, Tỳ 
kheo được quyền cử tội Tỳ kheo ni. 


154 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


4- Muốn thọ trì Cụ túc giới phải thông qua hai bộ 
Tăng: Tỳ kheo ni và Tỳ kheo. 

Š- Nếu Tỳ kheo ni phạm tội hữu dư (Tăng tàn) thì 
phải đến trước hai bộ Tăng thực hành pháp Ý hỷ (Ma- 
na-đỏa) trong thời gian nửa tháng. 

6- Nửa tháng phải đến bên Tỳ kheo tăng cần cầu dạy 
bảo. 


7- Không được an cư kiết hạ ở địa phương nào không 
có Tỳ kheo ở. 

8- Khi an cư xong, phải đến Tỳ kheo tăng cầu ba sự tự 
tứ: thấy, nghe và nghi. 

Người ủng hộ bát kinh pháp thì cho rằng các điều 
khoản này nhằm giúp cho nữ tu diệt trừ được bản ngã, 
góp phần làm cho sinh hoạt Tăng đoàn được phát 
triển. Người không đồng tình với bát kỉnh pháp lại 
khẳng định rằng những điều khoản này được biên 
tập sau khi đức Phật qua đời, còn đức Phật người có 
cái nhìn tuệ giác và khích lệ bình đẳng xã hội không 
thể chủ trương như thế. Do vậy, cho rằng đức Phật là 
người quy định bát kỉnh pháp sẽ làm ta hiểu sai về các 
đóng góp về bình đẳng giới và các đóng góp khác của 
Phật cho nhân loại. 

4. CHÙA KUTAGARSHALA 


Cách thị trấn Vaishali 3km, chùa Kutagarshala được 
dân Lichchavi xây dựng và hiến cúng đức Phật. Vì gắn 


VAISHALI: NƠI ĐỨC PHẬT DẠY VỀ BÌNH ĐẢNG GIỚI | L§5 


liền với sự tích khỉ cúng trái cây cho Phật nên chùa này 
còn được tục gọi là chùa Khi. 

Theo mã số khảo cổ, chùa này được gọi là tháp Phật 
2 (Buddha Stupa 2), chỉ còn là một phế tích Tùng lâm, 
có nhiều nền tháp, có sân cảnh và tăng xá. Du khách 
từ hướng nam có thể nhìn thấy chùa Kutagarshala và hồ 
Abhishek Pushkarini từ xa. Mõi khi đến Vaishali hoằng 
hóa, đức Phật thường nghỉ lại tại ngôi chùa lịch sử này. 

Tại ngôi chùa này, sách sử ghi rằng một chú khỉ vì 
cảm kích và tôn kính Phật, đã lấy cái bát của Phật, leo lên 
một nhành cây có tổ ong, hứng lấy mật ong, cúng dường 
Phật. Đức Phật hoan hỷ nhận bát mật từ chú khi. Chú 
khi mừng quá chuyền nhảy từ cành cây này sang cành 
cây khác, sơ ý té ngã, đâm vào đầu của một nhánh cây 
khô, chết tại chỗ. Nhờ nghĩa cử cao thượng và sự phát 
tâm đặc biệt, chú khi được vãng sinh về cõi trời. 


5. THÁP ANANDA (ANANDA STUPR) 


156 | SỔ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Điểm nhấn quan trọng thứ hai trong khuôn viên 
chùa Kutagarshala là đại tháp Ananda với chiều cao 
nguyên thủy trên dưới 10m. Phần trên của tháp và kiến 
trúc xung quanh tháp đã bị tàn phá đồng thời lại bị phai 
tàn với thời gian. 

VỊ trí trung tâm của tháp và tháp được xây dựng lớn 
đẹp trong khuôn viên chùa có ý nghĩa tri ân và đáp ân, vì 
tôn giả này là người hỗ trợ cho ý nguyện xuất gia của di 
mẫu Ba-xa-ba-đề và 500 người nữ dòng họ Sakya được 
thành tựu, mở ra trang sử mới trong lịch sử tôn giáo tại Ấn 
Độ, người nữ không còn bị giới hạn trong nhà bếp và chăm 
sóc con cái, suốt đời phụ thuộc cha, chồng và con trai. 


6. TRỤ ĐÁ VUA A-DỤC 


Trong khuôn viên chùa Kutagarshala, trụ đá sa thạch 
là điểm nhấn quan trọng nhất, về phương diện lịch sử và 
kiến trúc. Như một sự mầu nhiệm, trong số tất cả trụ 
đá do vua A-dục sắc dựng tại các Phật tích và các thắng 
cảnh Phật giáo, chỉ có trụ đá A-dục tại Kolhua, Vaishali 
là còn nguyên vẹn, thách đố với sự tàn phá của quân Hồi 
giáo và búa rìu thời gian. 

Trụ đá có phần khác với các trụ đá A-dục khác vì chỉ 
có một con sư tử ở đỉnh đầu trụ đá. Một vài điểm tại 
Vaishali khi khai quật, cũng có các trụ đá nhưng không 
còn đỉnh trụ. 


Trụ đá nguyên khối này cao 11m với đường kính ở 


VAISHALI: NƠI ĐỨC PHẬT DẠY VỀ BÌNH ĐẢNG GIỚI | 157 


đế khoảng Im. Đầu 
cột của trụ đá là tượng 
con sư tử sống động, 
oai dũng, mặt xoay về 
hướng Kushinagar, 
ngồi trên thớt đá hình 
vuông, bên dưới là hoa 
sen có đường viển rất 
đẹp. Trụ đá này là điểm 
nhấn quan trọng nhất 
của Vaishali, được vua 
A-dục xây dựng để đánh 
dấu bài giảng cuối cùng 
của Phật. 

Khi cảm nhận sức 
khỏe ngày càng yếu, - 
đức Phật bảo tôn giả ¿ 
Ananda tập hợp Tăng 
đoàn để sách tấn và 
nhắc nhở. Bài Kính Đại 
Bát Niết-bàn của Phật 
giáo Đại thừa được 
thuyết giảng tại đây. Lời 
tâm huyết được Phật 
gởi đến các đệ tử xuất gia của ngài là: “Hãy truyền bá 
chính pháp, mang lại hạnh phúc và an vui cho mọi người” 
(bahu jana hitaya, bahu jana sukhaya). 


158 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


7. Hồ RAMAKUNDA 


Bên cạnh về hướng nam trụ đá A-dục tại Vaishali là 
hồ Ramakunda hay Ramkund. Theo truyền thuyết, đây 
chính là địa điểm, chú khỉ dâng mật ong cúng Phật, nên 
hồ này còn được dân làng gọi là hồ Khi (Monkey tank). 
Hồ được làm bằng gạch đỏ, có hình chữ nhật, dài 200 
feet và rộng 100 feet. 


8. THÁP THỜ XÁ-LỢI PHẬT (RELIC STUPA) 


Tháp Xá-lợi tại Vaishali do dân chúng Licchavi 
xây dựng để tưởng niệm đức Phật. Khi khai quật, các 
viên xá-lợi của Phật được phát hiện trong một tráp 
đá, và về sau được đưa về viện bảo tàng Patna và một 
số khác được thờ trong tháp Hòa Bình của Phật giáo 
Nhật Bản gần đó. 


Khi làm lễ trà tỳ đức Phật tại Kushinagar, xá-lợi của 


VAISHALI: NƠI ĐỨC PHẬT DẠY VỀ BÌNH ĐẢNG GIỚI | 159 


ngài được chia làm 8 phần. Vaishali được chia một phần 
và tôn thờ trong tháp này. Thời đó, các viên xá-lợi của 
đức Phật được tôn trí trong một cái tráp nhỏ bằng đá. 
Tại tháp Phật 2, khai quật vào năm 1958, các nhà khảo 
cổ phát hiện tráp đá thờ xá-lợi Phật. 


Tháp Xá-lợi ngày nay chỉ là một phế tích. Tại đây, một 
mái nhà tole hình nắp vung chụp xuống được dựng lên 
tạm bợ và đơn sơ để bảo vệ nền tháp cổ khỏi bị xói mòn 
và hư hoại. Nền tháp có cấu trúc tròn, âm xuống lòng đất 
khoảng 4m. 

Khi đến đây, chúng tôi đi hành hương theo chiều kim 
đồng hồ 3 vòng, niệm danh hiệu đức Phật, sau đó, dừng 
chân đôi phút mặc niệm với chánh niệm để tưởng nhớ 
đức Phật. 


9. Hồ ĐĂNG QUANG (ABHISHEKH PUSHKARNI) 


160 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Cách tháp Xá-lợi Phật và Viện bảo tàng Vaishali vài 
trăm mét là hồ Đăng Quang (Coronation Tank) rêu phong 
và thơ mộng. Xung quanh hồ là các cây cảnh xanh tươi. 


Nước trong hồ được xem là nước thánh thiêng vào 
thời cổ và tất cả quan chức tại Vaishali được dân bầu lúc 
bấy giờ đều được xức nước thánh từ hồ này, trước khi 
tuyên thệ nhậm chức. 

10. THÁP HÒA BÌNH THẾ GIới (VISVÃ SÃNTI STŨPA) 

Nằm về phía bờ trái của hồ Đăng Quang là tháp Hòa 
bình Thế giới, màu trắng, bốn mặt tôn trí Phật Thích-ca 
đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết-bàn. 

Đây là 1/80 tháp do Hòa thượng Fujii Guruji, phái 
Phật giáo Nhật Liên xây dựng qua con đường ngoại giao 
để thiết chặt tình hữu nghị giữa Ấn Độ và Nhật Bản. 


Chính giữa của nền tháp và đỉnh tháp có tôn trí vài 
viên xá-lợi của Phật được khai quật ở Vaishali. 


10 
THÁP KESARIYA 


Tháp Kesariya cách thành phố Patna 110 km, cách 
Vaishali SŠkm, tọa lạc tại huyện Champaran, tiểu bang 
Bihar. Đánh dấu sự kiện đức Phật tặng cái bát khất thực 
của ngài cho nhân dân Vaishali tùy tùng ngài đến Kesariya 
(xưa gọi là Bhoganagara), người Licchavi đã xây dựng tháp 
đất sét tại Kesariya, với tên gọi là tháp Kessaputta. 

Vào thời đại Maurya, Sunga và Kushan, tháp đất này 
được trùng tu bằng gạch đỏ với diện tích lớn hơn. Vào 
năm 250 TTL, đại đế Asoka đã xây dựng tháp Kesariya 
lớn hơn. Vào thời đại Gupta, khoảng thế kỷ VI, tháp 
Kesariya được mở rộng với hàng trăm pho tượng Phật. 


Từ thế kỷ XHI trở đi, Phật giáo bị suy vong do bị quân 
đội hồi Hồi giáo tiêu diệt tại Ấn Độ, cư dân theo Ấn Độ 
giáo ở địa phương thường gọi đây là tháp “Devala” có 
nghĩa là “nhà của thần linh” và tin rằng trong lH 
tháp này là đền thờ thần Siva do vua Bhema 


xây dựng. b 


lóI 


162 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Tháp Kesariya được ông Mackenzie phát hiện đầu 
tiên vào năm 1814 và được nhà khảo cổ Cunningham 
tiến hành khai quật vào năm 1861-62. Cấu trúc tháp 
hình nón được khai quật một phân nửa như chúng ta 
nhìn thấy hiện nay là do Cục khảo cổ Ấn Độ tiến hành 
vào năm 1998. Dù là Di sản văn hóa cấp quốc gia, đến 
năm 2018, một phân nửa tháp Kesariya vẫn còn nguyên 
hiện trạng, vốn bị phủ che bởi cây và đất do bụi hàng thế 
kỷ, chưa được khai quật toàn bộ. 


Được xem là tháp cổ Phật giáo cao nhất thế giới, tháp 


Kesariya là mô hình gốc, theo đó, tháp Borobodur tại 
java, Indonesia, mô phỏng về hình thù. Theo Cục khảo 
cổ Ấn Độ (ASI) do ảnh hưởng bởi trận động đất năm 


THÁP KESARIYA | 163 


1934, tháp Kesariya vốn cao khoảng 4Š,72m (150feet) 
chỉ còn lại khoảng 37,Š5m (123 feet) và hiện nay chỉ còn 
lại 32m (104 feet) và đường kính đế tháp 120m (400 feet). 


Phía trên chu vi đế tháp 426m (1.400 feet) là 5 tầng 
có hình thù, nhìn từ trên cao, là một mandala Mật tông 
Phật giáo rất khổng lồ. Mỗi tâng có nhiều hốc tường, tôn 
trí các tượng Phật tiêu điều, không còn nguyên vẹn, vốn 
do quân đội Hồi giáo tàn phá vào thế kỷ XIH. 

Theo lịch sử, khi tròn 80 tuổi, sau mùa an cư cuối 
cùng, đức Phật rời Vaishali đi về Kushinagar, dừng chân 
tại Kesaputta. Hàng ngàn Phật tử Licchivis tại Vaishali 
đã hộ tống đức Phật đến Kesaputta. Không muốn mọi 
người vất vả vì mình, đức Phật tặng họ chiếc bát khất 
thực, khuyên họ quay về nhà. Đánh dấu sự kiện lịch sử 
này, dân địa phương xây dựng tháp thờ chiếc bát, sau khi 
Phật qua đời. Trải qua nhiều thế kỷ, mỗi lần trùng tu tại 
vị trí nguyên thủy, tháp Kesariya được xây dựng lớn hơn. 


164 


THÀNH KOSAMBIï | 165 


II 
THÀNH K0SAMBI 


Kosambi (S. Kaushambi, Câu-thâm) là một trong các 
thành phố quan trọng trong thời đức Phật. Thành này 
được bao bọc bởi sông Yamuna và sông Hằng ở vùng 
Allahabad. Cách Allahabad khoảng 50 km, dù chỉ là 
một vương thành nhỏ, Kosambi nổi tiếng từ thời Veda 
cho đến cuối đế chế Maurya. Trong triều đại Maurya, 
Kosambi được chọn làm thủ phủ mới của vương quốc 
Kuru, trong khi trước đó, nó là thủ phủ của tiểu bang Vatsa. 


Các di chỉ khảo cổ do trường Đại học Allahabad tiến 
hành vào những năm 1949, 1951-S6 cho thấy Kosambi 
đã từng thịnh hành từ thế kỷ XII trước TL. Theo văn học 
tục tạng Phật giáo, vương thành Kosambi được đặt tên 
theo vị thánh Kusumba (Kusumbha). Đây cũng là nơi 
trồng nhiều loại cây Kosammarukkhä. 


của vua Parantapa và vua run _ Udayana) ` L 
là thành phố thịnh vượng, nơi cư trú của nhiều ÏM 


166 | SỔ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


thương gia giàu có. Thánh Ananda từng đề nghị đức Phật 
nhập niết-bàn tại Kosambi, vì đây là trục giao thông 
chính giữa Kosala và Magadha. Trong kinh Đại Thiện 
Kiến vương (Mahasudassana suffa) thuộc Kinh Trường 
bộ, Kosambi là kinh thành lớn, gần bằng với Rãjagahä 
(Vương Xá) Savatthi (Xá-vệ), Saketa (Sa-kỳ) và Vãrãnasi 
(Ba-la-nai). 


Đức Phật " hành đạo ở vườn Simsapä 
(Simsapavana) thuộc Kosambi vào mùa an cư thứ 9. 
Trong mùa an cư này có sự kiện tranh cãi không đáng 


THÀNH KOSAMBIï | 167 


giữa hai nhóm Tỳ-kheo đã trở thành bài học sâu sắc về 
mất hòa hợp tăng dẫn đến tình trạng Phật tử bị khủng 
hoảng niềm tin vào tăng đoàn. Nguyên nhân tranh cãi 
liên hệ đến việc một vị Tỳ-kheo khi đi vệ sinh đã không 
đổ hết nước trong chiếc chậu. Một đồng tu đã quở trách 
vị này. Vì không nhận lỗi nên vị Tỳ-kheo này bị đình chỉ 
việc tu tập. Tranh cãi đúng-sai, sự kiện này đã dẫn đến 
tình trạng tăng đoàn bị phân hóa thành hai nhóm đối 
lập nhau. 


Can gián không được, đức Phật bỏ vào rừng an cư 
một mình. Vì vắng Phật và mất niềm tin vào tăng đoàn, 
các cư sĩ không đến cúng dường tăng đoàn. Hậu quả là 
tăng đoàn thiếu lương thực trong mùa an cư. Chỉ khi vị 
Ty-kheo có lỗi đã chân thành nhận lỗi, xin sám hối với 
đức Phật, đức Phật dạy phương pháp dứt tranh cãi “như 
cỏ che đất” (như thảo phú địa), xí xóa tất cả vì lợi ích của 
hai bên thì các Phật tử mới tiếp tục tôn kính tăng đoàn. 


Ngoài ra, dụ ngôn “lá trên tay và lá trong rừng Simsapä” 
được đức Phật giảng tại đây. Tăng đoàn thời Phật sống tại 
4 tự viện trong các địa danh Kukkutarama, Ghositãrãma, 
Pavarika-ambavana và Badarikarama thuộc Kosambi, 
nay chỉ còn lại phế tích. Bài Kinh Magandiya ghi chép sự 
kiện đức Phật từ chối sự cúng dường của cô Mãgandiya. 
Khi Magandiyä trở thành hoàng hậu của vua Udena (trị 
vì Kosambi) đã nỗ lực trả thù đức Phật nhưng không 
thành công. 


168 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Trong quá trình khai quật Kosambi và một vùng phụ 
cận, các nhà khảo cổ thuộc đại học Allahabad phát hiện 
hơn 3.000 phù điêu đá. Vào thế kỷ VI, khi ngài Huyền 
Trang đến chiêm bái, Kosambi có 10 ngôi chùa và 
khoảng 300 Tăng sĩ, đang khi phái tu lõa thể Digambara 
của đạo Kỳ-na phát triển mạnh hơn. 


Di chỉ khảo cổ quan trọng nhất tại Kosambiï là trụ đá 
Asoka, bị gãy phần đầu, hiện được tôn trí tại Viện bảo 
tàng Allahabad. Chỉ dụ trên đá (Minor Pillar Edict 2) 
tại Kosambi có đoạn ghi: “Nhà tua chỉ dẫn các quan tại 
Kosambï như sau:... Cuộc sống của Tăng đoàn không thể 
bị hủy bỏ... Bất kỳ ai phá hoại hòa hợp Tăng, dù là Tăng 
hay Ni, từ nay trở đi, sẽ bị buộc hoàn tục, tặc áo trắng của 
người cư sĩ. 

Các di chỉ khảo cổ về Phật giáo, Ấn giáo và Kỳ-na 
giáo tại Kosambi hiện được bảo tồn tại Viện bảo tàng 
Allahabad cũng như Viện bảo tàng Khảo cổ học thuộc 
Khoa Lịch sử cổ đại, Đại học Allahabad. Kosambi là nơi 
sông Hằng và sông Yamuna giao nhau, được người Ấn 
giáo xem là thiêng liêng. 


1ó9 


IV 


P 
PHỤ LỤC 


170 


12 
VIỆN BẢO TÀNG QUỐC GIA NEW DELHI 


Viện bảo tàng quốc gia New Delhi được tổng thống- 
sứ Ấn Độ, ô ông R.C. Rajagopalachari khởi xướng tại Phủ 
tổng thống Ấn Độ vào ngày 15-8-1949 và được cựu Thủ 
tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru đặt đá xây dựng vào ngày 
12-5-1955. 


Giai đoạn 1 của Viện bảo tàng được cựu Tổng 
thống Ấn Độ Sarvepalli Radhakrishnan khánh thành 
vào ngày 18-12-1960 và giai đoạn 2 được hoàn thành 
vào năm 1989. 


Viện bảo tàng quốc gia New Delhi hiện trưng bày 
200.000 hiện vật Ấn Độ và ngoại quốc, trải dài 5000 
năm di sản văn hóa Ấn Độ. Các bộ sưu tập trong Viện 
bảo tàng gồm Phật giáo, Ấn Độ giáo và Kỳ-na giáo, rất 
đa dạng, phong phú gồm các cổ vật được khai viên trên 
toàn nước Ấn Độ cũng như các đồ vật tạo tác Ï 
bởi các nghệ nhân. 


171 


172. SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Các di vật được trưng bày trong Viện bảo này gồm 
khảo cổ tiền sử cho đến hiện đại, với các vật khảo cổ Ấn 
Độ và Trung Á,nhân chủng học, vũ khí, nghệ thuật trang 
trí nội thất, các cảo bản, đồng tiền, tranh ảnh cũng như 
các vật tạo tác theo phong cách nghệ thuật phương Tây. 

Đối với cộng đồng thế giới chiêm bái Phật tích thì 
khu vực quan trọng nhất của Viện bảo tàng quốc gia 
New Delhi là phòng trưng bày xá-lợi thật của đức Phật 


VIỆN BẢO TÀNG QUỐC GIA NEW DELHI | 173 


được khai quật tại làng Piprahwa, huyện Sidharth Nagar, 
tiểu bang Uttar Pradesh. Không chỉ là quốc bảo, xá-lợi 
của Phật là bảo vật quý giá của nhân loại, được các phái 
đoàn quốc tế đến chiêm bái, thiền hành, niệm Phật hoặc 
tĩnh tâm. 

Lối dẫn vào nơi thờ xá-lợi Phật là phòng trưng bày 
các hiện vật thời đại Kushan (thế kỷ I-IH) với hai trường 
phái nghệ thuật Phật giáo chính yếu là phái Gandhara và 
phái Mathura. Nghệ thuật Phật giáo Gandhara chịu ảnh 
hưởng lớn từ phong cách hình tượng học Hy Lạp, thế kỷ 
HI, gồm các tượng Phật đứng. Đây là giai đoạn đánh dấu 
lần đầu tiên đức Phật được tạc tượng. Nghệ thuật Phật 
giáo Mathura gồm các tượng Phật Thích-ca, tượng các 
Bồ-tát Di-lặc, Văn-thù, Quan Âm bên cạnh các tượng Ấn 
Độ giáo. 

Các hiện vật đặc biệt của nghệ thuật Phật giáo được 
làm bằng nhiều chất liệu đồng, đá, điêu khắc gõ, tranh 
cuộn và Thanka có xuất xứ từ Ấn Độ, Nepal, Tây Tạng, 
Trung Á, Miến Điện, Java và Cam-pu-chia, thể hiện ba 
trường phái Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo Đại thừa 
và Kim cương thừa. 


174 


13 
CÔNG VIÊN TƯỞNG NIỆM AMBEDKAR 


Công viên tưởng niệm Tiến sĩ Bhimrao Ambedkar 
tại Gomti Nagar, TP. Lucknow, tiểu bang Uttar Pradesh, 
có diện tích 43.3 hectare, khởi công xây dựng năm 1995 
và khánh thành vào ngày 14-4-2008. 


Toàn bộ công trình tưởng niệm được làm bằng sa 
thạch đỏ từ tiểu bang Rajasthan, trị giá khoảng 7 tỉ Rupee 
(tương đương 96 triệu Mỹ kim) được bà Mayawati, cựu 
thống đốc tiểu bang Uttar Pradesh, khởi xướng xây dựng 
trong thời gian bà là chủ tịch đảng Bahujan Sama] Party. 
Bà Mayawati là một Phật tử thuần thành theo phong 
trào Phật giáo Ambedkar, có công phục hưng Phật giáo 
tại Uttar Pradesh. 


Tên gọi ban đầu của công trình này là Dr. Bhimrao 
Ambedkar Samajik Parivartan Prateek Sthal, còn gọi là 


175 


176 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


kêu gọi bình đẳng xã hội, xóa bỏ giai cấp Ấn Độ, tôn trọng 
nhân phẩm của những người thuộc giai cấp cùng đinh. 


Công viên Ambedkar được bà Mayawati, cựu thống 
đốc bang Uttar Pradesk khởi xướng và khánh thành ngày 
14-10-2011 tại làng Badalpur, Noida. Công trình gồm 
3 phần chính: Công viên trung tâm, Khu tưởng niệm 
Ambedkar ở vị trí chính giữa và các công trình phụ, với 
sự đóng góp của 25.000 nghệ nhân. 


Công viên Ambedkar rộng 33,3 ha nhằm tưởng 
niệm và tôn vinh những đóng góp to lớn Tiến sĩ B. R. 
Ambedkar trong việc thay đổi xã hội từ khi Ấn Độ được 
độc lập vào năm 1949. 


14 
SÔNG HẰNG HUYỀN BÍ 


Sông Hằng (Ganga, [EHiHj) dài 2.525 km (1.569 
mi), có lưu vực rộng 1.080.000kmỶ, bắt nguồn từ dãy 
Hymalaya của Bắc Trung Bộ Ấn Độ, chảy theo hướng 
Đông Nam qua Bangladesh và chảy vào vịnh Bengal. 


Sông Hằng được đặt theo tên nữ thần Ganga của đạo 
Ấn giáo, truyền thuyết là do thần Siva tạo ra và được xem 
là sông linh thiêng nhất đối với Ấn Độ giáo. Ganga là con 
gái của thần núi Himavan hay Himalaya. Thực ra, sông 
Hằng phát nguồn từ núi băng Gangotri, dãy Himalaya. 

Theo tín ngưỡng Hindu, trong đời người, chỉ cần 
một lần tắm hay nhún mình dưới sông Hằng vài giây thì 
các tội về luật pháp và các lỗi về dân sự đều được gột rửa. 
Hàng ngàn năm qua, người theo Ấn Độ giáo uống nước 
sông Hằng, thích được làm hỏa táng bên sông Hằng, sau 
đó, tro xương còn lại rải xuống sông để người M n 
chết được giải thoát. 


177 


178 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


Có 3 quãng sông Hằng được xem là thiêng liêng nhất. 
Khu vực sông Hằng ở Varanasi nổi tiếng là nơi có đài hỏa 
thiêu ngoài trời và nhiều nghi lễ tôn giáo. Khu vực sông 
Hằng ở Haridwar được tôn sùng vì gắn kết với điểm xuất 
phát của dãy Himalaya. Khu vực sông Hằng ở Allahabad 
là nơi sông Saraswati huyền thoại chảy vào sông Hằng. 
Mỗi năm trong mùa lễ hội Purna Kumbha, có tối thiểu 
500.000 người đến vài triệu người tắm sông Hằng ở 3 
khu vực này. 


Theo đức Phật, tin sông Hằng có khả năng tẩy tội chỉ 
là mê tín. Nếu sông Hằng tẩy tội được thì các loại thủy 
tộc và các loài lưỡng cư dưới sông Hằng phải trở thành 
thánh nhân sớm hơn con người, vì chúng tiếp xúc sông 
Hằng 24/24 giờ. Trải qua hàng ngàn năm, các loài thủy 


tộc tiếp tục là thủy tộc do cộng nghiệp và gien di truyền. 


SÔNG HẰNG HUYỀN Bí | 179 


Hiện nay, sông Hằng đứng thứ Š5 về mức độ ô nhiễm 
trên thế giới, đe dọa sự an toàn đối với 400 triệu dân 
sống dọc theo sông Hằng cũng như sự sống của hơn 140 
loài cá trong đó có cá heo sông Hằng và 90 loài lưỡng cư. 

Chương trình Hành động sông Hằng do chính phủ 
Ấn Độ khởi xướng với mục tiêu cải thiện tình trạng ô 
nhiễm sông Hằng chưa được thành tựu đáng kể. Tháng 
12 năm 2009, Ngân hàng Thế giới cho Ấn Độ vay l tỉ 
ỦSD trong vòng Š năm tới để giúp cứu vãn tình trạng ô 
nhiễm. Tháng 11-2008, sông Hằng được chính phủ Ấn 
Độ công nhận là “Sông quốc gia” duy nhất, nhằm hình 
thành Cơ quan quản lý lưu vực sông Hằng, giám sát các 
biện pháp bảo vệ sông này. 

LỄ AARTI BÊN BỜ SÔNG HẰNG 


Mỗi tối, khoảng 18:00, dù trong mùa mưa, các đạo 
sĩ Ấn Độ giáo và hàng ngàn tín độ khắp nước Ấn Độ và 
du khách nước ngoài thực hiện lễ Aarti hay arati, arathi, 
aarthi tức nghi thức cầu an bên bờ sông Hằng ở khu vực 
Varanasl. 

Trong khoảng 30-40 phút làm lễ, có 2 khu vực, mỗi 
khu vực có 7 đàn với 7 đạo sĩ Ấn Độ giáo trẻ thực hiện 
rung chuông, cúng hương, cúng lửa, hát thánh vịnh... 
theo đó, lửa từ bơ sạch được thắp lên nhằm dâng cúng 
nữ thần sông Hằng và các thần linh khác. 

Mục đích của lễ Aarti, thắp nến bày tỏ lòng tri ân đối 
với các thần linh, đang khi cúng hoa nhằm bày tỏ thành 


180 | SỐ TAY HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 


kính, hòa với hình thái thiêng liêng của thần linh. Lễ này 
biểu tượng cho Š yếu tố phổ quát gồm: (¡) Không gian 
(akash), (1) gió (uayu), (1i) lửa (agmi), (iv) nước (/aÍ) 
và (v) đất (rithui). 
Lễ arti cho cộng đồng thường được thực hiện ở đền Ấn 
Độ giáo. Tại tư gia, các tín đồ có thể tự thực hiện lễ này. 
Ƒ +? 


